


http://tieulun.hopto.org 





KHOA HỌC: 
NGHỊCH LÝ, NGHỊCH LÝ... 


http://tieulun.hopto.org 


HỘI ĐÔNG BIÊN TẬP TỦ SÁCH 
KIÊN THỨC THỜI ĐẠI 


Giáo sư LÊ MINH TRIẾT 

Giáo sư TRẦN KIM THẠCH 
PGS. TRẤN ĐÌNH BÚT 

Tiến sĩ NGUYÊN THIỆN TỐNG 
PTS. HUỲNH NHƯ PHƯƠNG 
PTS. QQUÁCH THU NGUYỆT 


Thư kí biên tập 
PTS. LÊ NGỌC THANH - THẢO NGỌC 


http://tieulun.hopto.org 


ANH VIỆT - QUANG TOÀN 


KHOA HỌC: 
NGHỊCH LÝ, NGHỊCH LÝ... 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


3 


http://tieulun.hopto.org 


http://tieulun.hopto.org 


LỜI NÓI ĐẦU 


Khoa học không hề khô khan mà chính là sự sống, với đây 
rẫy những điều trái khoáy, éo le... Chính những nghịch lý, những 
tư duy mới, những con người dũng cảm đang thúc đẩy khoa học 
và xã hội loài người đi lên. 

Đó là nội dung cuốn sách bổ ích này. Bạn sẽ tìm thấy trong 
sách vô số những giai thoại khoa học thú vị mà qua đó bạn sẽ 
hiểu sâu hơn nhiều điều. Nếu bạn yêu khoa học, cuốn sách sẽ 
cảng cố thêm tình yêu này của bạn. Nhưng đây cũng có thể xem 
là một cuốn sách về triết học, về nhận thúc... rất cần thiết cho 
sự nghiệp khoa học của bạn, bất kể bạn đang học tập và công 
tác trong lĩnh vực nào. Đặc biệt đối với giáo viên, cuốn sách 
sẽ cung cấp những "chất liệu minh họa" lý thú, giúp cho không 
khí lớp học luôn sinh động. 

Kinh tế tri thức đòi hỏi tư duy và nhiều sáng tạo. Hy vọng 
rằng cuốn sách sẽ là nguồn động viên để bạn trẻ yêu khoa học 
có thêm được bản lĩnh trong sự nghiệp của mình. 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


http://tieulun.hopto.org 


http://tieulun.hopto.org 


Chương l 


NGHỊCH LÝ LÀ BẠN CỦA THIÊN TÀI 


NGHỊCH LÝ VÀ NGUY BIỆN 


Trước khi đi vào nội dung chính của cuốn sách lý thú này, có lẽ 
chúng ta nên dành ít thời gian để tìm hiểu bản thân từ “nghịch lý”. 

Người ta thường hiểu nó như là những sai quấy và thuẫn nghịch 
trong nhận thức, dường như đi ngược lại với logic thông thường. Trong 
tiếng Anh (và nhiều tiếng Âu châu khác), từ “paradox” (nghịch lý) 
mang tiếp tố “para-” có nghĩa là “áng chừng”, “lân cận”, “không hẳn”. 
Cho nên “paradox” ám chỉ một sự “mờ mờ ảo ảo” về một mâu thuẫn 
nào đó trong nhận thức mà chúng ta chưa “giải mã” được. 

Nhưng, hãy coi chừng! Cũng có cả những “nghịch lý bịp”, tức 
những “nghịch lý” sử dụng độ dẻo của cái lưỡi, độ uyển chuyển 
của các khái niệm để “gài” người khác. Bạn sẽ hỏi “tại sao có sự 
uyển chuyển này?”. Ấy là vì nhận thức của chúng ta luôn phản ánh 
những sự vật biến chuyển, và những sự vật ấy ta muốn “bình” thế 
nào cũng được. Nhà triết học Hy Lạp thời cổ đại Héraclite (550-480 
trước công nguyên) đã từng nói một câu bất hủ: “Không thể bước 
vào cùng một dòng sông hai lần”. Thật vậy, khi ta bước vào con 


sông lần thứ hai thì dòng nước đã khác đi, nào phải là dòng nước cũ. 


http://tieulun.hopto.org 


Thế mà Cratinos, học trò của Héraclite, lại còn “siêu” hơn cả thầy. 
Ông đã phát triển “chân lý” của Héraclite như sau: “Thậm chí không 
thể bước vào cùng một dòng sông một lần”, bởi lẽ trong khi ta đang 
bước vào thì dòng sông đã thay đổi. Chính vì vậy mà Cratinos đã 
gợi ý không đặt tên cho bất cứ sự vật gì, mà chỉ nên dùng ngón tay 
để chỉ trỏ mà thôi.. bởi lẽ trong khi ta phát âm tên của sự vật đó thì 
nó có thể đã chẳng còn là nó nữa. 

Bởi thế đã xuất hiện nhiều cách “chơi chữ”, mà thực chất là sự 
“bóp méo nhận thức về các sự việc luôn biến động”. Chúng ta gọi 
những kẻ ưa dùng “thủ pháp” này là những tay “ngụy biện”. Aristote, 
một triết gia cổ Hy Lạp nổi tiếng khác (384-322 trước công nguyên), 
đã gọi những kẻ ngụy biện đó là “các nhà thông thái dồm”. Chúng ta 
hãy thử suy ngẫm một mẩu đối thoại sau đây: 

“- Này, cậu có biết tớ muốn nói gì với cậu không? 

- Không! 

- Thế cậu có biết rằng ở hiền thì gặp lành không? 

- Biết! 

- Đó là điều mà tớ muốn nói với cậu” 

Những kẻ ngụy biện sẽ dựa vào mẩu đối thoại trên để kết luận 
rằng người ta có thể không biết những điều mà người ta biết rất rõ. 
Có buồn cười không hả các bạn? 

Sau đây là một câu chuyện còn “oái oăm” hơn nữa: 

Evalt theo triết gia Protagoras học về thuật ngụy biện. Thấy Evalt 
nghèo rách, không có tiền, Protagoras ra điều kiện như sau: Evalt 
phải trả tiền học khi nào dùng thuật ngụy biện thắng kiện lần đầu 
tiên. Evalt bèn “OK” và tận tâm theo thầy “học nghề”. Thời gian trôi 


8 


http://tieulun.hopto.org 


qua, Evalt ra trường, và tuy chưa thắng kiện lần nào, đã tuyên bố ầm 
ĩ rằng sẽ không trả một xu nào cho ““sư phụ” Protagoras. Thấy “môn 
sinh khả ố” của mình quá ư lỗ mãng và đồng thời hiểu rằng mình bị 
“xù”, Protagoras quyết định chấm dứt tình thầy trò bằng cách kiện 
Evalt ra tòa. Nhưng Protagoras không ngờ rằng Evalt đã qua mặt cả 
thầy trong thuật ngụy biện: các quan tòa đã phải bó tay, không móc 
túi của Evalt được đồng nào. Bởi lẽ, nếu xử Evalt phải trả tiền tức là 
xử hắn thua. Và vì hắn chưa thắng kiện lần nào nên, theo thỏa thuận 
với Protagoras, hắn chưa phải trả tiền. Còn nếu xử hắn khỏi trả tiền 
thì tức là hắn đã thắng kiện, mà nếu vậy thì, theo thỏa thuận với ông 
thây, hắn lại phải trả tiền. Trước mắt, Evalt cứ ì ra với tuyên bố “xù 
độ” ông thầy. Và chẳng ai làm gì được hắn. 

Trong sinh viên Anh có một bài về như sau, cũng là một điển hình 
của thuật ngụy biện: 

Vè biếng học: 

“Càng học nhiều thì ta càng biết nhiều 
Càng biết nhiều thì ta càng quên nhiều 
Càng quên nhiều thì ta càng biết ít 
Càng ít biết thì ta càng Ít quên 

Càng ít quên thì ta càng biết nhiều 
Vậy học làm gì, anh em ta ơi 2” 

Tuy nhiên, có lẽ đã đến lúc chúng ta quay trở về với những nghịch 
lý thực thụ. Tiếp tố “para-” cũng còn một nghĩa khác là “trái ngược”, 
“ngang trái”. Còn “dox” thì có nghĩa là “tri thức”. “Paradox” do đó 
có thể hiểu là một kết quả bất ngờ, đối nghịch sâu sắc với nhận thức 


thông thường. 


http://tieulun.hopto.org 


Nhưng nghịch lý bản thân nó không phải là một sự “sai quấy” 
hay “nghịch thuẫn”, nó chỉ “nghịch thuẫn” với những kết quả suy 
ra từ logic thông thường mà thôi. Vả lại, nghịch lý luôn là cái gì đó 
khách quan, chẳng thể nào phát sinh từ việc bóp méo sự vật, múa máy 
ngôn từ như trong thuật ngụy biện. Nó phản ánh một điều gì đó sâu 
xa hơn, những bí mật còn đang tiềm ẩn, chờ được phát hiện. Chúng 
ta sẽ tìm hiểu về nó trong các mục tiếp theo. Tạm thời, hãy biết rằng: 
với ngụy biện thì có thể đổi trắng thay đen thế nào cũng được, nhưng 
với nghịch lý thì không thể như thế. 


TÔI NÓI DỐI TỨC LÀ TÔI NÓI THẬT 

Có lẽ chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng nghịch lý thể hiện rõ 
nét nhất trong các môn khoa học chính xác và logic nhất là toán học 
và logic học. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nghiên 
cứu các nghịch lý trong hai môn khoa học này. 

Sự lạ lùng của các nghịch lý là ở chỗ chúng thể hiện sự mâu thuẫn 
nội tại của các tình huống. Ví dụ, từ một xuất phát điểm khoa học, 
người ta rút ra (một cách hết sức logic) hai kết luận có tính loại trừ 
lẫn nhau (tức kết luận này đúng thì kết luận kia phải sai). Người ta 
gọi các nghịch lý dạng này là “nghịch lý logic” vì nó tuân thủ những 
trật tự logic nghiêm ngặt. 

Chúng ta hãy bắt đầu bằng một trong những nghịch lý cổ xưa nhất 
mà đến nay vẫn còn nguyên tính “thời sự”. Các nhà triết học cổ đại 
gọi nghịch lý này là “nghịch lý về lời nói dối”. Mong độc giả hãy bỏ 
lỗi cho chúng tôi vì đã trích dẫn người xưa quá nhiều. Nhưng họ xứng 


đáng được nhắc đến. Một trong những nhà toán học lỗi lạc nhất của 
10 


http://tieulun.hopto.org 


thế kỷ chúng ta, giáo sư người Anh, Leadwood, đã từng viết như sau: 
“Người cổ Hy Lạp là các đồng nghiệp thông thái của chúng ta ở một 
thế giới tri thức khác...” 

Nhưng thôi, hãy trở lại với “nghịch lý về lời nói dối”. Nếu một 
anh chàng nào đó bỗng dưng mở miệng tuyên bố: “Tôi nói dối!”, thì 
theo bạn, anh ta nói dối hay nói thật? Rõ ràng là anh ta đã nói dối, vì 
chính anh ta đã thú nhận như thế kia mà! Nhưng nếu anh ta nói dối 
rằng mình nói dối thì có nghĩa là điều anh ta nói phải là sự thật, vậy 
tức là anh ta nói thật. 

Suốt lịch sử logic của loài người, “nghịch lý về lời nói dối này” đã 
được trình bày dưới nhiều cách khác nhau. Sau đây, chúng tôi xin giới 
thiệu một cách trình bày, còn gọi là “nghịch lý Efbulid”. Epimenid 
là một tín đồ Cơ đốc giáo và ông đã tuyên bố một câu “xanh rờn” 
như sau: “Tất cả các con chiên Cơ đốc giáo đều nói dối!”. Nhưng vì 
Epimenid là con chiên đạo Cơ đốc, nên ông cũng tự cho mình là kẻ 
nói dối. Mà nếu như ông đã nói dối thì có nghĩa là tuyên bố của ông 
sai hoàn toàn. Như vậy thì các con chiên Cơ đốc giáo không nói dối. 
Nhưng Epimenid là con chiên Cơ đốc nên ông cũng không nói dối 
nốt, do đó tuyên bố của ông là sự thật. 

Thế là, bằng một logic chặt chẽ, chúng ta đã đi đến hai chân lý phủ 
nhận lẫn nhau: một nói rằng '“Tất cả con chiên Cơ đốc đều nói dối!” 
là đúng; và một khẳng định rằng mệnh đề trên là sai. Nhưng đây cũng 
không phải là ngụy biện vì nó không có dụng ý, hay thủ thuật “gài” 
nào. Vậy thì chân lý là ở đâu? 

Cái nghịch lý đơn giản, tưởng như trò trẻ con đó đã làm hao tổn 
biết bao chất xám, hết đời này sang đời khác nhằm giải thích nó. 


http://tieulun.hopto.org 


Ví dụ, đã có người đặt vấn đề: “Tại sao chúng ta cứ phải nghĩ rằng 
Epimenid luôn luôn nói thật? Những người được đánh giá là chân 
thật có nhất thiết lúc nào cũng chỉ nói thật hay không? Trên thực tế, 
thật giả luôn lẫn lộn, nên không thể nào có người “chỉ nói thật” và 
có người “chỉ nói dối”. 

Thế nhưng, tình huống ở đây không đơn giản như vậy. Lối đặt 
vấn đề “mập mờ trắng đen” như thế đã không được chấp nhận trên 
quan điểm thuần túy logic. Và không phải ngẫu nhiên mà “nghịch lý 
về lời nói dối” đã gây ra khá nhiều “thảm họa” trong lịch sử. Truyền 
thuyết kể rằng nhà triết học cổ Hy Lạp Kronos chỉ vì không giải được 
nghịch lý này nên đã phát uất lên mà chết. Một triết gia khác là Fillip 
Kossky cũng đã vì thế mà tự kết liễu cuộc đời mình. 

Kể từ đó, “nghịch lý về lời nói dối” luôn ám ảnh tâm trí của nhiều 
thời đại. Nó có thể “thay hình đổi dạng”, mang một hình thức mới, 
những “bộ áo” mới, nhưng bản chất vẫn không hề thay đổi. Thế kỷ 
19 và đầu thế kỷ 20 đã chứng kiến một đợt sóng quan tâm mới đối 
với nghịch lý này, cũng như những nghịch lý khác nảy sinh trong 
toán học. Lần này, loài người đã được trang bị một căn bản toán học 
và triết học khá vững chắc... 

Với logic nghiêm ngặt, người ta phát hiện ra nhiều điều mâu thuẫn, 
nhiều kết luận bất ngờ. Có thể lấy ví dụ về cái gọi là “trạng thái không 
cổ điển”, một hiện tượng mà nền khoa học thời bấy giờ không tài nào 
giải thích được: một vật thể khi chuyển động thì, ở mỗi thời điểm, 
phải đồng thời có mặt tại một điểm nào đó đồng thời có mặt tại một 
điểm khác. Bởi lẽ, nếu nó chỉ nằm tại một điểm mà thôi thì có nghĩa 


là nó dừng lại ở đó, tức nó đứng yên chứ không phải chuyển động. 
12 


http://tieulun.hopto.org 


Sự phát hiện hạt electron điện tử cũng không kém phần “nghịch 
lý”. Chúng ta hãy xem xét hiện tượng giao thoa sóng, tức hiện tượng 
giao nhau của các sóng có cùng chu kỳ, khiến biên độ sóng dao động 
mạnh yếu khác nhau. Sóng ánh sáng khi đó sẽ cho một hình ảnh giao 
thoa dưới dạng các dải sáng và tối xen kẽ nhau. Khi tiến hành thí 
nghiệm giao thoa electron, người ta đặt trên đường đi của nó một vật 
chắn có hai lỗ. Đi xuyên qua hai lỗ này, electron rơi lên một màn hình 
và cho ta một hình ảnh giao thoa tiêu biểu. Bây giờ, bạn hãy thử trả 
lời câu hỏi: electron đã đi qua lỗ nào trong hai lỗ của vật chắn? Chỉ 
cần bạn che một lỗ lại, hình ảnh giao thoa sẽ biến mất. Bỏ tay ra, nó 
lại hiện lên rõ ràng. 

Thí nghiệm này chứng tỏ electron đã đông thời đi qua hai lỗ. Nhưng 
làm thế nào có thể cùng một lúc nằm ở hai điểm khác nhau, tức chiếm 
những thể tích không gian khác nhau? Để giải thích tình huống nghịch 
lý này, cơ học lượng tử đã sử dụng lý thuyết xác suất và không hề nói 
rõ electron đi qua lỗ nào. Nó chỉ kết luận rằng electron đi qua một lỗ 
với xác suất cao hơn qua lỗ còn lại. 

Bạn thấy đó! nghịch lý đã xuất hiện khi các kết quả thí nghiệm tỏ 
ra mâu thuẫn với quan điểm khoa học đương thời. Tất nhiên, người 
ta có thể đổ cho thí nghiệm là “sai” nếu như nó “không phù hợp” với 
quan điểm khoa học đang thống trị. Lịch sử cũng đã cho thấy rằng 
chân lý thường không dễ gì được nhìn nhận ngay tức khắc. Chính vì 
vậy ta sẽ thấy nảy sinh một nghịch lý khác thường xảy ra: cả một nên 
khoa học dày dạn và “đáng kính” hoàn toàn bất lực, không thể nào 
giải thích được một hiện tượng nhỏ nhoi. Tất nhiên, cái “hiện tượng 


nhỏ nhoï” đó chưa khiến cho người ta mất ăn mất ngủ... cho đến cái 


13 


http://tieulun.hopto.org 


ngày nó tích lũy nhiều dữ liệu và lý thuyết hơn, và trở nên một “vấn 
đề nghiêm trọng”. 

Điều này đã từng xảy ra, chẳng hạn vào thời kỳ khám phá hiện 
tượng phân rã phóng xạ. Cuối thế kỷ 19, nhà bác học Pháp Henri 
Becdquerel (cháu nội của nhà vật lý lừng danh Antoine Becquere]) bắt 
tay vào tìm kiếm các tia bức xạ tương tự như tia Rơnghen phát hiện 
ra trước đó. Ông tiến hành nghiên cứu trên các vật chất phát quang. 
Các vật chất này, khi hấp thu một lượng năng lượng nhất định (ví dụ 
như năng lượng ánh sáng), sẽ chuyển sang trạng thái kích thích, phát 
ra năng lượng dư thừa và do đó mà sáng lên. 

Becquerel nghiên cứu tác động của vật chất phát quang này lên 
một đĩa ảnh, thông qua một vật chắn không trong suốt đối với ánh 
sáng khả kiến. Một lần nọ, trong khi làm việc với muối uran, ông tình 
cờ đặt lên đĩa ảnh một mẩu quặng uran. Và thế là một hiện tượng lý 
thú đã diễn ra: trên đĩa ảnh hiện lên những dấu vết, rõ ràng là do tác 
động của ánh sáng. Nhưng mẩu quặng lại không phát sáng khi rọi tia 
Rơnghen vào, do đó có thể loại trừ khả năng bức xạ ánh sáng của quặng 
tác động lên đĩa. Kiểm chứng lại, Becquerel thấy đúng là như vậy! 

Hiện tượng lạ này không thể dùng bất cứ lý thuyết nào để giải 
thích. Hơn nữa, để giải thích nó, phải cần đến những khái niệm mới, 
trái ngược với các khái niệm vững chắc đã hình thành trước đó, không 
chỉ trong ngành vật lý mà trong cả toàn bộ tri thức khoa học thời bấy 
giờ. chắc các bạn đã đoán ra: chúng ta đang nói về hiện tượng phân 
rã nguyên tử. Thế mà khoa học lúc bấy giờ lại cho rằng phân tử là 
“không thể phân chia”, một ý tưởng gần như có tính “tiền đề”: ngay 
từ thời cổ đại, các nhà bác học, khi phát hiện ra nguyên tử, đã đặt 


14 


http://tieulun.hopto.org 


tên cho nó là “atom” mà tiếng Hy Lạp có nghĩa là “không chia cắt”. 
Ý tưởng này suốt bao thế kỷ sau đó đã trở thành căn bản của thế giới 
quan khoa học. Bác bỏ nó đồng nghĩa với việc phá vỡ một “nền tảng 
thiên niên kỷ”. 

Chúng ta sẽ còn có địp xem xét các nghịch lý dưới nhiều biểu hiện 
khác nhau. Nhưng tất cả các nghịch lý đều có cùng một đặc điểm: 
chúng tạo ra những mâu thuẫn sâu sắc trong nhận thức, trở thành một 
vết rạn, sau đó phá toang những ý niệm cũ. Chính vì vậy mà việc phát 
hiện nghịch lý chỉ mới là bước đầu tiên và đơn giản nhất. Giải quyết 


nó mới là cả một vấn đề! 


AI CÀNG VÔ LÝ, CÀNG TÀI HOA 

Có một điều sau đây thiết nghĩ chúng ta khỏi phải bàn cãi: một 
nghịch lý càng sâu xa, bất ngờ và kỳ lạ thì ý tưởng để giải quyết nó 
cũng phải có chiều sâu, bất ngờ và kỳ quái chẳng kém. Nói cách khác, 
lý thuyết mới để “cứu vãn” khoa học khỏi một nghịch lý bản thân nó 
phải tỏ ra cực kỳ... nghịch lý. 

Bởi lẽ nó phải phá vỡ, bác bỏ những ý niệm thông thường. Nguyên 
lý phủ định trong triết học biện chứng tỏ ra cực kỳ đúng đắn. Các 
bạn có thể tin rằng cái tỉnh thần mà người Đức gọi là “Leist der Stets 
vernein£” (tinh thần phủ nhận tất cả) chính là nền tảng của sự sáng 
tạo khoa học. Một lần nọ, người ta hỏi Albert Einstein làm cách nào 
ông khám phá ra thuyết tương đối. Nhà bác học vĩ đại này đã ung 
dung trả lời: “Tôi bác bỏ các định đề”. Einstein muốn nói rằng ông 
đã không chấp nhận những “chân lý không thể tranh cãi”, ví dụ nếu 
có hai thời điểm khác nhau thì bắt buộc phải có một thời điểm đến 


15 


http://tieulun.hopto.org 


trước thời điểm kia. Tương tự là khi nhà thiên văn học lừng danh 
người Ba Lan Nicolas Copernic (1473-1543) kiên quyết bác bỏ định 
để cho rằng Mặt trời phải quay quanh Trái đất. Tương tự nữa là khi 
nhà toán học Nga Lobatchevsky (1792-1856) bác bỏ định đề về các 
đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, vốn đã có bề dày 
lịch sử hàng ngàn năm. 

Bác bỏ các định đề rõ ràng là cần thiết rồi. Nếu không dám đi ngược 
lại các chân lý “đáng kính” thì thử hỏi lấy đâu ra những ý tưởng mới, 
những tiến bộ mới? Thiên tài do vậy thường là kẻ phá vỡ một “lề lối”, 
một “khuôn mẫu tri thức” nào đó... và vì thế mà họ thường bị xem là 


“+33 & 


“vô lối”, 


1393 2 


vô tri”, “mất căn bản”. Nhưng họ lại chính là “những kẻ 
phá bĩnh sáng tạo”, và sự “mất căn bản” của họ thật ra cũng chỉ là sự 
“không lệ thuộc vào căn bản”. 

Chính từ sự phủ định không ngừng này mà khoa học đã tiến lên, 
nhưng sự phủ định đó cũng đã khiến không ít nhà bác học phải trả 
giá đắt. Đó là số phận của một nhân vật nổi tiếng đã từng đưa ra ý 
tưởng cách mạng về sự quay của Trái đất: Galileo Galilée (1564- 
1642), nhà vật lý, thiên văn kiêm nhà văn người Ý đã bị nhà thờ 
làm tình làm tội vì những khái niệm “trái ngược với kinh thánh” 
mà ông đưa ra. Nhà thơ người Nga nổi tiếng E. Eftusenkô đã từng 
viết về ông như sau: 

.. “Các linh mục nói rằng ông phá bĩnh, 
Và rằng ông vô lý, hối Galilée. 

Nhưng thời gian đã trả lời cho ta 

Ai càng vô lý, càng tài hoa”... 


(“Công danh") 
1ó 


http://tieulun.hopto.org 


Về trường hợp này, chúng ta cũng có thể liên tưởng đến một câu 
thơ của Nguyễn Du: “Chữ tài liền với chữ tai một vần”. 

Tính nghịch lý của các ý tưởng cách mạng thể hiện ở chỗ nó 
hầu như lúc nào cũng “thiếu logic”, nói đúng hơn là không tuân 
thủ các nguyên tắc logic đương thời. Thiên tài do đó thường là kẻ 
“tội phạm logic”, dám đi ngược lại cả một ý thức hệ khoa học đang 
thống trị. Rất nhiều định luật mà ngày nay chúng ta xem là “khỏi 
tranh cãi” đã từng đi qua con đường gập ghênh như thế. Dưới đây 
chỉ là một vài ví dụ: 

- Các vật nặng không rơi nhanh hơn các vật nhẹ. 

- Nhiệt là sự chuyển động. 

- Sốt rét là do muỗi truyền. 

Thậm chí giờ đây các bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên vì sao những điều 
hiển hiện như thế lại không được thừa nhận trước đây. 

Đã có vô số chuyện như thế xảy ra trong lịch sử phát minh. Ví 
dụ, thoạt đầu người ta không thể tin nổi rằng có thể dùng điện để 
thắp sáng. Các cụ cố của chúng ta hắn đã từng không tin rằng âm 
thanh, hình ảnh có thể ghi lại, truyền đi và phát trên máy truyền 
hình. Và hẳn rằng cách đây hơn chục năm, nhiều người trong chúng 
ta chẳng thể nào tin nổi chiếc máy vi tính xâm nhập và thay đổi sâu 
sắc cuộc sống của chúng ta như thế (đến mức một trục trặc nhỏ, gọi 
là sự số Y2K, cũng đã khiến thế giới tốn kém đến 600 tỉ đôla Mỹ). 
Đã đành là những sản phẩm mới bị xem là “vô lý” khi còn ở giai đoạn 
“ý tưởng”, nhưng điều đáng nói là ngay cả khi nó đã được thử 


nghiệm thành công và thậm chí xuất hiện trên thị trường, sản phẩm 
17 


http://tieulun.hopto.org 


mới vẫn cứ bị chống đối... cho đến khi sự chống đối đó yếu dần 
và thay bằng sự thừa nhận mặc nhiên. Chúng ta hẳn còn nhớ cách 
đây không lâu Internet vẫn còn là một phương tiện bị phê phán 
rất gay gắt. Một số người cho rằng nó là phương tiện truyền bá 
văn hóa đôi trụy, phương tiện “xâm lược văn hóa”. Số khác cho 
rằng nó làm tăng thêm sự bất bình đẳng giàu - nghèo, tạo ra sự “cô 
đơn” trong xã hội loài người, v.v... và v.v... Thế nhưng, Internet 
vẫn tôn tại, ngày càng mở rộng, thậm chí cả ở những nước dè dặt 
nhất. Chúng ta hẳn cũng chưa quên làn sóng phẫn nộ khi diễn ra 
vụ nhân bản vô tính cừu Dolly. Báo chí rùm beng về khả năng 
tạo “bản sao con người”, và thậm chí đã có những quyết định cấp 
quốc gia để hạn chế sử dụng kỹ thuật này, hay cấm áp dụng nó 
trên người (như ở Mỹ). Thế nhưng, hãy tin rằng phát minh này sẽ 
vẫn tôn tại, và trong tương lai sẽ làm cuộc cách mạng rất lớn trong 
kỹ thuật nông nghiệp. 

Tuy nhiên, công bằng mà nói, những kẻ chống lại cái mới không 
phải lúc nào cũng thiếu cơ sở, ngược lại là đằng khác. Cái mới càng 
kiên quyết muốn đè bẹp cái cũ thì cái cũ sẽ càng ra sức chứng tỏ mình 
logic và có cơ sở. nhưng chúng ta cũng phải dứt khoát với điều này: 
nếu như không mạnh dạn dẹp bỏ những ý tưởng cũ, dựa trên các kinh 
nghiệm cũ, thì sẽ khó lòng có phát minh nào đáng kể, và chúng ta sẽ 
chẳng thể nhúc nhích lên phía trước. Mà những trạng thái mới của 
khoa học rất khó đạt được bằng con đường “chứng minh và suy luận 
hợp lý”. Cái mới chỉ có thể đạt được thông qua những “bước ngoặt 
nguy hiểm”, đi ngược lại với tư duy thông thường. Chính bằng những 
“bước nhảy bất hợp lý” này mà các nhà bác học sẽ phá vỡ những trật 
tự cứng nhắc của tư duy. 


18 


http://tieulun.hopto.org 


Chúng ta, ai cũng thế, đều có xu hướng khó chấp nhận những ý 
tưởng nghịch lý. Và, đối với nhiều người, thời kỳ kháng cụ có thể 
sẽ kéo dài rất lâu. Nhưng ý tưởng mới có thể cuối cùng sẽ chiến 
thắng, được thừa nhận rộng rãi, thậm chí được đưa cả vào sách giáo 
khoa. Thế nhưng, ngay khi đó, ý tưởng mới vẫn tiếp tục chiếm một 
“vị trí đặc biệt”: người ta thừa nhận nó nhưng không hiểu nó. Xin 
nêu một ví dụ: một trong những nhà vật lý người Mỹ vĩ đại nhất 
thời cận đại là Richard Feynman (1918-1988) đã tuyên bố một câu 
như sau: “Tôi có thể mạnh dạn nói rằng, không ai trên thế giới 
này hiểu về cơ học lượng tử”. Nên nhớ rằng Feynman đã nói câu 
này sau khi cơ học lượng tử được nhìn nhận hơn một nửa thế kỷ. 
Cho nên, bạn hãy đừng ngạc nhiên nếu có người nói với bạn rằng: 
“Cơ học lượng tử không thể nào hiểu được đâu, anh (chị) chỉ có 
thể tập cho quen với sự hiện diện của nó mà thôi”. Tiện thể, xin 
nhắc nhở các bạn câu nói bất hủ của nhà thơ thiên tài người Anh 
Gordon Bairon (1788-1824): “Hỡi nhà bác học, ông dạy cho chúng 
tôi khoa học, nhưng lấy ai giải thích cho chúng tôi lời giẳng dạy 
của ông”. Người xưa quả là thâm thúy. 

Nền khoa học lớn từ nhiều năm nay đã đụng phải nhiều ý tưởng 
“bất thường”, “điên rồ”, nói cụ thể hơn là các lý thuyết nghịch lý. 
Khoảng cuối thập niên 1950, nhà vật lý lừng danh người Đan Mạch 
Niels Bohr (1885-1962), sau khi nghe thuyết trình của hai nhà vật lý 
lừng lẫy khác là Werner Heisenberg (901-1976) và Wolfgang Pauli 
(1900-1958), đã nhận xét như sau: “Tất cả chúng tôi đều nhất trí 
rằng lý thuyết của các ông là điên rồ. Vấn đề mà chúng tôi còn chưa 
thống nhất là không biết nó có đủ mức điên rồ để có cơ may là chân 
lý hay không”. 


19 


http://tieulun.hopto.org 


Một tạp chí khoa học của Mỹ, tờ “Niên giám vật lý” (Physics 
chronicle), đã có một ý tưởng rất độc đáo để moi ra những nghịch lý. 
Nó thường cho in những bài viết có tính thách đố đối với nền tảng 
khoa học. Nhưng điều sau đây mới thực sự là lý thú. Ban biên tập 
tạp chí đã trung thành với nguyên tắc kỳ lạ như sau: các bài viết gửi 
đến sẽ bị loại không phải vì nó có nội dung quá khó hiểu mà là vì 
nội dung của nó quá dễ hiểu (tiện thể xin nói rằng điều này đi ngược 
hoàn toàn với nguyên tắc báo chí). 

Khi mới vừa lấp ló xuất hiện, các phát minh lớn thường nằm dưới 
dạng những ý tưởng hỗn độn, rời rạc. Ngay cả người để xuất ra nó 
giỏi lắm cũng chỉ hiểu chừng 50%, người khác chẳng hiểu gì là lẽ 
thường tình. Chính vì vậy mà phát minh mới thường mang dáng 
dấp “điên rô”, và hầu như chẳng có cơ may nào để thành công. Tờ 
“Niên giám vật lý” hẳn đã tính toán điều này. Thế nhưng, nguyên 
tắc làm việc kỳ quái này bản thân nó lại để ra một nghịch lý khác: 
để quyết định có nên đăng hay không các bài báo gửi đến, Ban biên 
tập cần phải đọc và hiểu chúng, và vì vậy họ đòi hỏi các bài báo 
phải được trình bày theo những định luật khoa học đã được thừa 
nhận. Nhưng thử hỏi làm sao ý tưởng mới có thể xuất hiện trong 
những điều kiện như thế? Vì vậy mà ý tưởng của tờ “Niên giám vật 
lý” đã phá sản thảm hại. 

Về vấn đề này thì nhà sinh lý học nổi tiếng, Viện sĩ Viện Hàn lâm 
Liên Xô (cũ) P. Anôkhin từng nêu một nguyên tắc như sau: “Nếu 
một công trình nghiên cứu không hoàn toàn vô lý thì vẫn có thể cho 
in”. Còn giáo sư L. Sapôgin thì đề nghị cho phép các tiến sĩ khoa học 


được quyên đăng một bài báo “vô nghĩa lý” một lần mỗi 10 - 15 năm. 


20 


http://tieulun.hopto.org 


Những câu chuyện nêu trên cho thấy những “cái đầu lớn” luôn ý 
thức rất rõ vai trò của các nghịch lý. Nhà văn Đức W. Goethe (1749- 
1832) đã từng nhận xét rằng: “Mỗi khi xuất hiện một ý tưởng độc 
đáo, thì luôn luôn đi kèm với nó là một hiện tượng làm sửng sốt thế 
giới”. Khoa học luôn tiến lên theo số lượng và chiều sâu của các 
nghịch lý mà nó mở ra và giải quyết. Cho nên, sẽ rất đáng buôn nếu 
một ngành khoa học nào đó tỏ ra bình lặng, êm ả: đó chính là dấu 
hiệu của sự không phát triển. Trong ngành tin học hiện nay, chúng 
ta thấy một không khí rất sôi động. Hầu như cứ một vài năm là lại 
có một sản phẩm mới, một thế hệ phần cứng hay phần mềm mới ra 
đời. Và sản phẩm mới hầu như luôn luôn có tính phủ nhận sản phẩm 
cũ. Đó chính là dấu hiệu của một ngành công nghiệp đang bùng nổ, 


đi lên, các bạn có đồng ý vậy không? 


XIN LỖI NGÀI, NEWTON! 

Điều đơn giản và dễ hiểu nhất luôn luôn là điều đã phát hiện 
ra hôm qua; điều phức tạp và mù mờ nhất là điều sẽ khám phá 
ngày mai. Suốt bao đời nay người ta nghiên cứu và học tập cũng 
chỉ để tiến xa hơn, đi đến những giới hạn mới chưa từng gặp, 
những tri thức chưa từng biết. Khoa học dường như tự đặt ra một 
mục tiêu là tìm ra không mệt mỏi những chân lý mới: “Nếu như 
trong hoàn vũ còn có điều gì chưa rõ ràng thì một ngày nào đó 
chúng ta sẽ hiểu nó”. Quả thật, các nhà khoa học đang từng ngày 
khẳng định với chúng ta rằng bất cứ hiện tượng hay quá trình 
nào, dù phức tạp và khó hiểu cách mấy, sớm muộn gì rồi cũng 


sẽ được làm sáng tỏ. 


21 


http://tieulun.hopto.org 


Thế nhưng, vừa biến được những điều khó hiểu thành dễ hiểu, 
chúng ta đã lại lao đầu vào những cuộc tìm kiếm mới. Cho nên, 
điều mà ở thời điểm hiện thời được xem là nghịch lý thì theo thời 
gian sẽ không còn làm bận tâm nữa, thậm chí được xem là một 
“chuẩn mực”. Thay vào đó, sẽ xuất hiện những mâu thuẫn mới, 
những nghịch lý mới. 

Lý thuyết vạn vật hấp dẫn của nhà bác học thiên tài người Anh 
Isaac Newton (1642-1727) lúc đầu đã từng bị phê phán là “quá mù 
mờ”, thậm chí “quá tăm tối”. Thế nhưng, sau đó (khi nó đã được thừa 
nhận), bất cứ ai dám phê phán nó lại bị xem là “u tối”, “lạc hậu”. Lý 
thuyết của Newton trở thành “kinh điển”, được đưa vào sách giáo 
khoa, và chẳng ai còn mảy may nghi ngờ gì nó nữa. Người ta không 
bàn luận về tính xác thực của nó mà chỉ tìm xem nó áp dụng rộng rãi 
đến mức nào. 

Nhưng thời thế rồi cũng đổi thay. Khoa học không thể dậm chân 
tại chỗ hoài hoài. 

Đến một thời điểm, cơ học Newton đã vấp phải một bài toán 
hóc búa: giải thích bản chất khó hiểu của thuyết tương đối. Albert 
Einstein (1879-1955), cha đẻ của thuyết này, là một hiện tượng hiếm 
thấy trong lịch sử khoa học. Một số nhà khoa học đã cho rằng sự xuất 
hiện thuyết tương đối là sự “tình cờ”. Một sự kiện khá lý thú sau đây 
cho thấy người đương thời của Einstein thoạt đầu đã suy nghĩ như 
thế nào. Năm 1923, một nhà kinh tế người Canada đã hỏi nhà vật 
lý người Anh Rutherford nghĩ gì về thuyết tương đối. Rutherford 
trả lời: '“Vớ vẩn! Công việc của chúng tôi không cần loại lý thuyết 


đó”. Cũng cần nhắc lại rằng câu nói này đã được phát biểu vào lúc 
22 


http://tieulun.hopto.org 


mà thuyết tương đối đã có vị thế khá vững chắc, và Rutherford cũng 
chẳng phải là “lính mới tò te” trong làng vật lý: ông là một nhà bác 
học nổi tiếng toàn cầu, từng được chính phủ Anh phong huân tước 
vì thành tích khoa học. 

Vì vậy chúng ta có thể hoàn toàn thông cảm cho Einstein khi ông 
nhận ra rằng những ý tưởng của mình sẽ phá vỡ một kiến trúc tuyệt 
đẹp và thốt lên: “Xin lỗi ngài, ÑNewton! Ngài đã tìm ra con đường duy 
nhất trong khuôn khổ thời đại của ngài để đưa loài người đến những 
tầm cao tư duy và sức mạnh sáng tạo chưa từng thấy”. 

Tất cả bắt đầu từ việc xác nhận tính bất biến của vận tốc ánh sáng. 
Các thí nghiệm ở Chicago của nhà vật lý người Mỹ Albert Michelson 
(1852-1931) cho thấy rằng ánh sáng chỉ di chuyển với một vận tốc 
duy nhất là 300.000 km/giây. Kết quả này trở thành một đám mây 
đen báo trước những cơn giông bão trong khoa học. 

Vấn đề là ở chỗ vận tốc ánh sáng được xem là vận tốc lớn nhất 
(thiên nhiên dường như luôn có những giới hạn như thế). Không 
một tín hiệu nào (ít ra là tất cả các tín hiệu mà ta biết đến nay) có 
thể lan truyền với vận tốc nhanh hơn ánh sáng. Mà vận tốc ánh 
sáng lại bất biến trong mọi hệ quy chiếu quán tính chuyển động 
thẳng đều. Điều này có nghĩa là cho dù vật thể di chuyển với tốc 
độ cao cách mấy thì ánh sáng do nó phát ra theo hướng chuyển 
động của nó sẽ vẫn không đổi, tức bằng 300.000 km/giây. Mọi rắc 
rối bắt đầu phát sinh từ đây. 

Xin mời các bạn hãy cùng chúng tôi tiến hành một thí nghiệm 
tưởng tượng như sau: Giả sử chúng ta có một tên lửa có thể bay với 
vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng, chẳng hạn như 299.000 km/giây. 


23 


http://tieulun.hopto.org 


Bây giờ ta đặt lên tên lửa này một thiết bị chiếu sáng và các đồng hồ 
đo thời gian, khoảng cách. Bây giờ ta hãy cho tên lửa này bay đến 
một hành tinh nào đó trong vũ trụ bao la. Khi nó đạt đến giới hạn vận 
tốc, ta cho thiết bị phát ra tia sáng theo cùng hướng bay với tên lửa. 
Và sau đây là những gì chúng ta nghiệm được: 

Đối với một người quan sát từ mặt đất, tín hiệu ánh sáng sẽ vượt 
lên khỏi tên lửa và di chuyển ở phía trước nó với vận tốc 300.000 km/ 
giây, tức hầu như không cách tên lửa bao xa (1.000 km/giây). Nhưng 
nếu đem quy chiếu với tên lửa thì rõ ràng ánh sáng phải vượt hẳn lên 
trên 300.000 km mỗi giây mới phải chứ? Điều này xem chừng có vẻ 
“không tự nhiên” chút nào. Làm sao giải quyết mâu thuẫn này: tín 
hiệu ánh sáng dù là phát ra từ trái đất hay từ một tên lửa đang bay với 
vận tốc 299.000 km/giây đều bằng nhau!!! 

Cứ mỗi giây, ánh sáng đi 300.000 km. Ta hãy đánh dấu điểm này. 
Ngay tại đó, ít lâu sau ta thấy tên lửa đi ngang qua. Với người quan 
sát từ mặt đất, ánh sáng chỉ vượt lên khỏi tên lửa 1.000 km. Thế mà 
các đồng hồ trên tên lửa cho thấy rằng ánh sáng vượt trước tên lửa 
đến 300.000 km. Thí nghiệm tưởng tượng này vượt ra khỏi những ý 
niệm quen thuộc của chúng ta. Chỉ còn có cách lý giải như sau: các 
thiết bị trên tên lửa đã đo những giây, những kilômét khác với những 
giây và kilômét trên mặt đất. 

Để giải thích thí nghiệm kỳ lạ này, thuyết tương đối đã đưa ra hàng 
loạt cách giải quyết gây sửng sốt: đó là khái niệm mới về tính “đồng 
thời”; các hiệu ứng co độ dài và rút ngắn thời gian, đặc biệt ở các vật 
thể có vận tốc gần vận tốc ánh sáng; v.v... Hiệu ứng làm chậm lại thời 


gian là điều gây “sốc” nhất đối với dư luận. 
24 


http://tieulun.hopto.org 


Bây giờ, mời bạn làm thêm một thí nghiệm tưởng tượng thứ hai. 
Một lần nữa, hãy cho chiếc tên lửa nói trên lên đường. Ở hai bên thành 
đối diện của tên lửa phía bên trong, ta đặt một thiết bị phát sáng và một 
thiết bị thu sáng. Khi tên lửa - phi thuyền này đạt tốc độ cao nhất, phi 
hành đoàn bật tín hiệu sáng cho nó đi từ thành bên này sang thành đối 
diện. Đối với người quan sát bên trong tên lửa, ánh sáng đi một đoạn 
đường bằng bề rộng của tên lửa. Thế nhưng, đối với người quan sát bên 
ngoài, chẳng hạn như từ mặt đất, thì kết quả lại không giống vậy: tín 
hiệu sáng đi một đoạn bằng cạnh huyền của tam giác có một cạnh bằng 
đoạn đường mà tên lửa - phi thuyền đã đi được (cho đến lúc tín hiệu sáng 
đi đến hông bên kia) và cạnh kia là bề rộng của tên lửa - phi thuyễn. 

Nhưng nếu vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Thì ra là ánh sáng từ thành 
bên này sang thành bên kia của tên lửa đã đi những khoảng cách lớn 
nhỏ khác nhau mặc dù chuyển động với cùng một vận tốc đối với cả 
hai người quan sát bên trong và bên ngoài. Đây là một nghịch lý tiêu 
biểu: từ cùng một tình huống xuất phát, rút ra hai hệ luận trái ngược 
nhau và loại trừ lẫn nhau. 

Thuyết tương đối đã ra đời để cứu chúng ta khỏi tình huống nghịch 
lý oái oăm này. Thế nhưng, nó đã nêu ra không ít “nghịch lý” khác, 
chẳng hạn như: trong các hệ chuyển động thời gian sẽ chậm lại. Hơn 
nữa, vận tốc chuyển động càng cao thì thời gian càng chậm đi. Dĩ 
nhiên là trong những điều kiện đó độ dài cũng bị co lại, nhưng ta hãy 
tạm chưa xét điều này. 

Thế đấy! Thời gian là tương đối! Nó trôi đi tùy theo... điều kiện 
quan sát. Bằng kết luận này, A. Einstein đã giáng một đòn chí tử vào 
định đề về tính tuyệt đối của thời gian. 


25 


http://tieulun.hopto.org 


Hẳn nhiều người trong các bạn đã từng nghe câu chuyện mang tên 
“nghịch lý hai anh em sinh đôi”. Xin phép được nhắc lại câu chuyện 
lý thú này cho các bạn nào chưa biết: Có hai anh em sinh đôi nọ, một 
người ở nhà còn người kia lên chiếc phi thuyền thực hiện chuyến du 
lịch kéo dài suốt nhiều năm. Vì thời gian trên phi thuyền (vốn có vận 
tốc rất lớn) trôi đi rất chậm, nên nhiều năm sau, khi hai anh em này 
gặp lại thì một người (ở Trái đất) già lụ khụ, còn người kia vẫn ở tuổi 
thanh xuân. Tất nhiên, đó chỉ là chuyện giả tưởng, vì để có một chiếc 
phi thuyền vận tốc cao cỡ 1/1000 vận tốc ánh sáng thôi cũng đâu phải 
dễ dàng øì, phải không các bạn? 

Thuyết tương đối cũng đã tạo ra một bước ngoặt khổng lô về thế giới 
quan khoa học. Nhà toán học người Anh nổi tiếng G. Hardy đã từng 
nói một câu tưởng như chuyện đương nhiên nhưng lại rất chí lý: “Nếu 
không có Einsftein, bức tranh khoa học vật lý đã khác”. 

Thế mà chúng ta vừa mới làm quen xong một cách khó khăn với 
thuyết tương đối thì trước mắt đã lại nảy sinh những ý tưởng mới. 
Thời gian gần đây, đã có không ít những ý tưởng muốn “lật đổ” thuyết 
tương đối của Einstein. Thậm chí, nhiều nhà khoa học đã bắt đầu cho 
rằng thuyết này không thể giải thích đầy đủ các hiện tượng trong vũ 
trụ. Mà các “hiện tượng lạ” đó lại ngày càng xuất hiện nhiều, chứng 
tỏ một hình thái mới đang dần dần định hình. Trước mắt, không ít 
câu hỏi đã được đặt ra, chẳng hạn như: tại sao lại không thể có vận 
tốc nào cao hơn vận tốc ánh sáng? Không ít nhà bác học đã lao vào 
cuộc tìm kiếm các hạt “siêu vận tốc” như thế. Người ta gọi các hạt 


này là hạt “tachyon”. 
26 


http://tieulun.hopto.org 


Các tachyon được giả định có thể di chuyển với những vận tốc 
không giới hạn, nhưng không thể nhỏ hơn vận tốc ánh sáng. Nếu 
như đối với các vật thể chuyển động trong thuyết tương đối vận tốc 
ánh sáng là lớn nhất, thì đối với các tachyon vận tốc ánh sáng là nhỏ 
nhất. Các bạn thấy đấy! Chỉ riêng khái niệm “tachyon” này thôi đã 
cho thấy tư duy con người thay đổi mau chóng đến mức nào. Chỉ mới 
đây, việc ánh sáng có vận tốc “tới hạn” còn là một nghịch lý, thì giờ 


¬?* 


đây những ý tưởng nghịch lý khác đã ra đời về các hạt “siêu vận tốc”. 


XIN ĐỪNG NGẠI NGHỊCH LÝ! 

Khoa học luôn đi từ nghịch lý này sang nghịch lý khác. Có thể nói 
bằng cách đó khoa học đã tiến lên. nhưng cũng có thể nói bằng cách 
đó mà khoa học... đã sụp đổ. Bởi lẽ mỗi khi xuất hiện một nghịch lý 


^s» 


mới thì “thảm họa” lại diễn ra: toàn bộ tri thức cũ bị “xóa sổ”. 

Ta hãy lấy ví dụ từ một môn khoa học chính xác bậc nhất: toán 
học. Toán học cũng có nghịch lý sao? Nhiều bạn sẽ nói: “Không dám 
đâu!”. Thế mà có đấy! Và bản thân việc toán học có nghịch lý cũng 
đã là một nghịch lý. Nhưng nghịch lý toán học thường lại tỏ ra sâu 
sắc nhất, phức tạp nhất, khó hiểu nhất. 

Trong suốt lịch sử toán học đã từng diễn ra ba sự kiện chấn động 
- ba cuộc khủng hoảng làm rung chuyển tận gốc rễ môn khoa học 
chính xác này. Để khắc phục nó, người ta đã phải đưa ra những khái 
niệm và ý tưởng khó tin nhất. 

Cuộc khủng hoảng đầu tiên xuất hiện từ thời cổ xưa, khi người ta 
lần đầu tiên phát hiện ra tính vô ước (không so sánh được với nhau) 


của các đại lượng. 


27 


http://tieulun.hopto.org 


Hai đại lượng cùng loại, biểu diễn chiều dài hay diện tích, được 
xem là “so sánh được với nhau” nếu như chúng có chung một “đơn vị 
đo”, tức phải có một đại lượng cùng loại, đem ghép vào mỗi đại lượng 
so sánh thì cho ra bao nhiêu lần. người ta nhận ra rằng mọi chiều dài 
và diện tích đều so sánh được với nhau. Thế nhưng... 

Đường chéo và các cạnh của cùng một hình vuông thì ra lại 
không thể so sánh được với nhau! Vấn đề là ở chỗ đó! Tương quan 
giữa chúng không thể nào diễn đạt bằng những phương tiện “hợp lý” 
(theo quan điểm thời bấy giờ), tức các số nguyên hay phân số. Điều này 
đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong toán học thời cổ đại. Nghịch lý 
nằm ở chỗ mỗi đoạn thẳng so sánh (đường chéo và cạnh hình vuông) 
đều có thể đo được. Thế nhưng, việc thể hiện chúng trong mối tương 
quan với nhau lại không thể thực hiện được bằng những loại số mà 
toán học thời bấy giờ đã biết. 

Chúng ta hãy làm một thí nghiệm sau đây: lấy cạnh hình vuông 
đặt lên đường chéo của hình vuông đó. Bạn sẽ thấy đường chéo sẽ 
không bằng một số nguyên lần cạnh hình vuông. Thế nào cũng thừa 
ra một đoạn. Lấy đoạn thừa này làm “thước đo”, nếu nó cho một số 
nguyên lần thì bạn sẽ tìm ra đơn vị đo chung. Hỡi ôi! Điều này không 
xảy ra: bạn sẽ nhận được một đoạn thừa khác, có tính chất hệt như 
đoạn thừa “tiền bối” của nó. 

Mối tương quan giữa đường chéo và cạnh hình vuông sau đó đã được 
diễn đạt bằng khái niệm X2 (căn số bậc hai). Nguồn gốc của nó là như sau: 

Nếu chia hình vuông ra dọc theo đường chéo, ta sẽ có hai tam giác 
vuông cân. Theo định luật Pythagore (nhà toán học và triết học cổ Hy 


Lạp nổi tiếng, 570-480 trước công nguyên) đối với tam giác vuông 
28 


http://tieulun.hopto.org 


thì bình phương của cạnh huyền (hay diện tích của hình vuông dựng 
trên cạnh huyền) bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông (diện 
tích các hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông). Từ đấy suy ra 
mối tương quan giữa cạnh huyển và cạnh góc vuông được biểu diễn 
qua ký hiệu 2. 

Sau đó, người ta thấy tính chất vô ước cũng tôn tại giữa chu vi và 
đường kính hình tròn (từ đó nảy sinh ra số 7), giữa diện tích hình tròn 
và hình vuông có cạnh bằng bán kính của hình tròn đó, v.v... 

Cuộc khủng hoảng đã được giải quyết bằng sự xuất hiện của một 
loại số mới, không phải là số nguyên mà cũng không phải phân số. 
Nó có thể nằm dưới dạng một phân số bất tận, không tuần hoàn. Ví 
dụ: Ý2 = I,41...; a = 3,14... v.v... Đối với những người chỉ biết số 
hữu tỉ thì số mới này có vẻ như bất hợp lý. Chính vì vậy mà số hữu tỉ 


À € 


đã được gọi là “số hợp lý” (rational), còn số vô tỉ (tức loại số “mới” 


nói ở trên) được gọi là “số bất hợp lý” (irrational). 

Quả vậy, nếu như số nguyên và phân số có cách lý giải vật lý 
rõ ràng thì số vô tỉ lại không có. Chỉ có một cách duy nhất để đem 
đến cho nó một ý nghĩa thực: gắn nó với một đoạn thẳng nhất định. 
Người cổ Hy Lạp đã làm như vậy. Họ chối bỏ số vô tỉ với tư cách 
là những con số, và tìm cách trình bày nó như những đoạn thẳng, 
tức sử dụng ngôn ngữ hình học. Ở đây, cần nhấn mạnh rằng số vô 
tỉ mới phát hiện đã ảnh hưởng sâu sắc lên sự phát triển sau đó của 
môn khoa học toán. 

Cuộc khủng hoảng thứ hai của toán học diễn ra vài thế kỷ sau đó. 
Nó đặc biệt làm toán học trì trệ suốt hai thế kỷ 17 và 18. Lần này, 
cuộc khủng hoảng liên quan đến các đại lượng vô cùng bé. Như chúng 


29 


http://tieulun.hopto.org 


đã thấy, tính “vô cùng” cũng đã xuất hiện trong cuộc khủng hoảng 
đầu tiên (qua biểu hiện của số vô tỉ). Nó cũng sẽ xuất hiện trong cuộc 
khủng hoảng toán học lần thứ ba. Chính vì vậy mà một số người cho 
rằng, nếu cần phải nói vắn tắt về bản chất của toán học, thì có thể 
gọi nó là “khoa học của sự vô cùng”. Một trong những nhà bác học 
Đức vĩ đại nhất trong thế kỷ 20, D. Gilbert, đã từng viết như sau: 
“Không một bài toán nào gây băn khoăn sâu sắc cho loài người bằng 
bài toán về sự vô cùng. Không một ý tưởng nào có tác động mạnh 
mẽ lên ý thức bằng ý tưởng về sự vô cùng”. Nhưng Gilbert kết luận: 
“Cũng không có khái niệm nào lại mù mịt như khái niệm vô cùng”. 
Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng trở lại với cuộc khủng hoảng. 

Đại lượng vô cùng bé là những đại lượng biến thiên, tiến tới 
không, hay nói chính xác hơn là “tiến tới một giới hạn bằng 
không”. Cuộc khủng hoảng xuất phát từ những cách hiểu thuẫn 
nghịch nhau về đại lượng vô cùng bé. Trong một số trường hợp, 
người ta cho nó bằng không, trong trường hợp khác, người ta lại 
cho nó khác không. 

Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, vào đầu thế kỷ 19, nhà 
toán học nổi tiếng người Pháp O. Cauchy đã lập ra thuyết giới hạn. 
Nghịch lý kể trên (đại lượng vô cùng bé vừa bằng không, lại vừa khác 
không) được Cauchy giải quyết bằng cách đề xướng một đại lượng 
mới, trước đó chưa từng ai nghe đến. Vô cùng bé trở thành những đại 
lượng chỉ tổn tại dưới dạng luôn biến thiên, tiến tới giới hạn... nhưng 
không bao giờ đạt đến đó. Nói tóm lại, nó không có giá trị cụ thể nào, 
cứ tiến mãi đến không mà... chẳng bao giờ bằng không. Thú vị thật, 
phải không các bạn? 


30 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc khủng hoảng thứ ba diễn ra vào giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu 
thế kỷ 20. Nó gây chấn động mạnh mẽ đến mức không chỉ làm rung 
chuyển toàn bộ môn toán học mà ảnh hưởng cả đến logic học (vì hai 
môn khoa học này liên quan mật thiết với nhau). 

Cuối thế kỷ 19, toàn bộ toán học đã được đặt nền tảng vững chắc 
trên lý thuyết tập hợp, do nhà toán học kiệt xuất người Đức GŒ. Cantor 
(1845-1918) xây dựng. Khái niệm “tập hợp” không được định nghĩa, 
mà chỉ được giải thích qua ví dụ. Có thể nói “tập hợp các cuốn sách 
trong thư viện”, “tập hợp các điểm trên đường thẳng”, v.v... Tiếp 
đến là khái niệm “thuộc về”, tức là “phần tử của tập hợp”. Ví dụ: 
cuốn sách X “thuộc về” tập hợp các sách trong thư viện. Để xác 
định tập hợp, ta cần phải xác định tính chất chung của tất cả các 
phần tử trong tập hợp đó. 

Sự xuất hiện của lý thuyết tập hợp khiến toán học có vẻ như đạt 
được tính rõ ràng và tính trọn vẹn. Toán học lúc này đã có hình dáng 
một tòa nhà vững chắc, chẳng khác nào chiếc pháo đài. Tất cả mọi bộ 
phận của nó đều chắc nịch. Chẳng trách nhà toán học Pháp lừng danh 
lúc bấy giờ Henri Poincaré (1854-1912) đã tuyên bố: “Từ đây, tất cả 
đều có thể biểu diễn bằng các số nguyên, các hệ thống số nguyên hữu 
hạn và vô hạn, liên kết với nhau qua các đẳng thức và bất đẳng thức”. 

Hỡi ôi, chỉ một thời gian ngắn, rất ngắn sau đó, người ta đã nhận 
thấy những vết nứt sâu đến tận nền móng của toán học và logic học. 

Năm 1902, nhà logic học trẻ tuổi người Anh B. Russell đã lưu ý 
nhà logic và toán học Đức Gottlob Frege (1848-1925) về tính mâu 
thuẫn ngay trong những điểm xuất phát của thuyết tập hợp. Chúng ta 


hãy cùng nhau tìm hiểu mâu thuẫn này. 
31 


http://tieulun.hopto.org 


Như đã nói, tập hợp là tổng thể các đối tượng vốn là phần tử của 
tập hợp đó. Vì bản thân tập hợp cũng là một đối tượng như các phần 
tử của chính nó, cho nên sẽ nảy sinh ra câu hỏi: liệu tập hợp có phải 
là phần tử của chính nó? Từ đây, các bạn sẽ suy ra nhiều điều thú vị. 

Có hai loại tập hợp. Một loại có chứa phần tử là chính nó. Ví dụ 
như tập hợp “danh mục”. Mỗi phần tử của tập hợp này là một bản danh 
mục cụ thể (chẳng hạn danh mục các sách trong thư viện, danh mục 
sinh viên trong lớp X, v.v...). Thế nhưng bản thân tập hợp này cũng 
là phần tử của chính nó vì danh mục của danh mục là một danh mục. 

Tuy nhiên, tập hợp loại này không có nhiều. Các tập hợp thường 
không chứa phần tử nào là chính nó. Ví dụ, tập hợp “người” gồm 
những nhân vật cụ thể như anh A, chị B. Nhưng bản thân tập hợp 
này lại không thể là phần tử của chính nó vì không thể có “con người 


33 óc 


chung chung”, “con người trừu tượng”. 


Bây giờ bạn hãy xây dựng một tập hợp từ tất cả các tập hợp loại 
hai (không phải là phần tử của chính nó) này. Mỗi phần tử của nó là 
một tập hợp như “người”, “cây”, “hành tinh”, v.v... Xong chưa? Xin 
mời bạn xác định thử xem tập hợp mới này có phải là phần tử của 
chính nó hay không. Bạn sẽ thấy một nghịch lý: nếu nó là phần tử 
của chính nó thì nó phải thỏa mãn yêu cầu.... “không phải là phần tử 


413% 


của chính nó”. Ngược lại, nếu nó không là phần tử của chính nó thì, 
theo “điều kiện tham gia” tập hợp này, nó buộc phải là phần tử của 
chính nó mới phải. 

Nghịch lý này được đặt tên là “nghịch lý Russell”. Nó cũng 
được diễn đạt bằng ngôn ngữ dân gian dưới tên “nghịch lý người 
thợ cạo” (do chính Russell đưa ra): Ở một ngôi làng nọ chỉ có duy 


32 


http://tieulun.hopto.org 


nhất một ông thợ cạo. Quan trên ra trát nói rằng: ““Thợ cạo chỉ được 
quyển cạo râu cho dân làng nào không tự cạo râu cho mình”. Vậy 
thì ông thợ cạo có thể tự cạo râu cho ông ta hay không? Theo luật 
thì rõ ràng là không được rồi. Nhưng nếu ông ta không tự cạo râu 
cho mình thì, cũng theo luật, ông ta có quyền làm điều đó. Vậy phải 
xử trí ra sao đây? 

Nhưng Russell còn chứng minh rằng lý thuyết tập hợp còn chứa 
đựng một mâu thuẫn khác. Theo một định lý của Cantor, không thể 
tồn tại tập hợp lớn nhất vì, với bất luận tập hợp lớn cách mấy, cũng 
có thể tìm ra một tập hợp lớn hơn thế. Thế mà, trực giác lại mách bảo 
ta rằng tập hợp của tất cả các tập hợp phải là tập hợp lớn nhất. 

Lưu ý của Russell đã gây ra một chấn động lớn. Thật ra, chính 
Cantor có lẽ cũng biết rõ những nghịch lý này. Ông biết, nhưng không 
dám nêu chúng ra. 

Russell, về phần mình, đã nêu rõ rằng các mâu thuẫn này xuất 
phát từ nền móng, ông nhận định: “Chúng cho thấy rằng không 
thể có những “tiểu tu” vặt vãnh mà cần phải có một cuộc “đại tu” 
tận gốc rễ”. 

Nhìn lại toàn bộ lịch sử môn toán học và logic học, ta thấy các 
nghịch lý có tác dụng rất tích cực lên sự phát triển của nó: ngôn ngữ 
chuẩn xác hơn, các khái niệm chặt chẽ hơn, các chứng minh thuyết 
phục hơn, v.v... Russell viết: “Chính bằng cách tìm ra và khắc phục 
các nghịch lý mà toán học đã trở nên logic hơn và logic trở nên 
toán học hơn”. Nhà bác học người Mỹ danh tiếng C.J. Davisson 
(1881-1958) cũng đã từng có một câu nói bất hủ: “Ở tất cả mọi thời 


đại, ở mọi thời điểm của quá trình tiến hóa, mỗi khi toán học lâm vào 
33 


http://tieulun.hopto.org 


khủng hoảng là y như rằng một ý tưởng mới sẽ xuất hiện để cứu vãn 
nó. Cho nên, xin đừng sợ hãi các nghịch lý, bởi lẽ, từ những nghịch 
lý hóc búa nhất sẽ nảy sinh những lý thuyết tuyệt diệu nhất”. 


CÒN GÌ NỮA ĐÂU ĐỂ KHÁM PHÁ? 

Chúng ta vừa xem xét những đợt chấn động lớn nhất, làm rung 
chuyển môn toán học. nhưng lịch sử môn toán còn có biết bao nhiêu 
trận “địa chấn” khác nhẹ hơn... Và điều này cũng diễn ra trong bất kỳ 
môn khoa học nào khác. Một mặt các nghịch lý tỏ ra “khó chịư” vì 
chúng làm đau đầu, vì chúng làm rối rắm tình hình. Nhưng mặt khác, 
nếu không có nghịch lý thì còn gì là cuộc sống? Cuộc sống khi đó sẽ 
quá êm đềm, chẳng còn lo toan nào, chẳng còn bận tâm nào đến tiến 
bộ. Nền khoa học không có nghịch lý là một nền khoa học chết. May 
mắn thay, điều đó sẽ không diễn ra: khi con người đạt đến trạng thái 
tưởng như đã giải quyết được tất cả các mâu thuẫn thì chính lúc đó 
nghịch lý luôn xuất hiện. 

Sau khi bảo vệ xong luận án tiến sĩ ở Mulheim (Đức), Max Planck 
(1858-1947) lập tức đến chỗ người thầy của ông, M. Von Jolly để tâm 
sự về những kế hoạch và dự định của ông trong tương lai. Khi Planck 
nêu ý định sẽ lao vào vật lý lý thuyết, câu trả lời của người thầy đã 
khiến ông cực kỳ thất vọng. Jolly nói: “Này anh bạn trẻ, tội vạ gì làm 
hồng cả cuộc đời mình. Vật lý lý thuyết giờ đây về cơ bản đã hoàn 
chỉnh rồi... Chỉ còn vài trường hợp riêng biệt cần xem xét. Lao vào 
một lĩnh vực không có tương lai như thế liệu có đáng không?” 

Tương tự, khi nhà nghiên cứu người Đức Gustav Robert Kirchhoff 
(1824-1887) nghe tin có một phát hiện mới trong môn vật lý vào cuối 


34 


http://tieulun.hopto.org 


thế kỷ 19, ông đã ngạc nhiên hỏi: “Ủa, cũng còn có điều để phát hiện 
nữa cơ à?”. 

Ngày 27-4-1900, tức cách đây gần hơn một thế kỷ, nhà vật lý kiệt 
xuất người Anh William Thompson (1824-1907) đã tung ra bài phát 
biểu chào mừng thế kỷ. Thompson là một nhà bác học rất nổi tiếng 
thời bấy giờ. Ông đã nhận được tước hiệu bá tước Kelvin do thành tích 
khoa học xuất sắc. Do đó, ông đã đi vào lịch sử dưới hai cái tên khác 
nhau, đôi khi gây ra nhầm lẫn. Một nhà vật lý thời bấy giờ có lần đã 
tuyên bố rằng ông vừa khám phá ra rằng các phát hiện của Thompson 
thật ra thuộc về một người nào đó tên là... Kelvin. 

Nhưng hãy trở lại câu chuyện của chúng ta. Trong bài phát 
biểu chào mừng thế kỷ của mình, Thompson nói rằng vật lý đã 
đi gần đến chỗ hoàn thiện và chẳng bao lâu nữa, sẽ trở thành một 
môn khoa học hoàn toàn vững chắc và hoàn chỉnh. Mặc dù vậy, 
Thompson nhìn nhận: “Tuy nhiên, vẻ đẹp và sự rõ ràng lý thuyết 
động học vẫn bị vài áng mây đen làm lu mờ. Nhưng chúng cũng 
không đáng để chúng ta quá bận tâm”. 

Áng mây đen đầu tiên mà Thompson đề cập đến liên quan đến 
lý thuyết sóng ánh sáng. Câu hỏi đặt ra lúc bấy giờ là: Bằng cách 
nào Trái đất có thể chuyển động trong một vật thể đàn hồi như 
“ête ánh sáng”? Áng mây đen thứ hai liên quan đến vấn đề lan 
truyền ánh sáng. 

Từ hai “áng mây đen không đáng kể” đó đã nảy sinh ra hai 
nghịch lý vĩ đại. Việc khắc phục chúng đòi hỏi rất nhiều công sức 
và từ đó đã nảy sinh hai lý thuyết cũng vĩ đại không kém. Từ áng 


mây thứ nhất đã ra đời thuyết tương đối mà phần trước đã đề cập. 
35 


http://tieulun.hopto.org 


Và từ áng mây thứ hai đã ra đời môn cơ học lượng tử mà chúng ta 
đang sắp đề cập tới. 

Tóm lại, lịch sử đã để lại cho chúng ta không ít bài học. Một 
trong những bài học đó là chớ có bao giờ mạnh miệng nói rằng một 
môn khoa học nào đó là “hết triển vọng” hay “đã được khắc phục 
mọi mâu thuẫn”. Thế mà chính các nhà bác học dường như chẳng 
chịu rút ra các bài học này. Năm 1931, nhà vật lý kiệt xuất người Ý 
Enrico Fermi (1901-1954) đã nửa đùa nửa thật nói rằng vật lý đang 
đi đến chỗ hoàn tất, chẳng bao lâu nữa mọi thứ trong đó đều sẽ sáng 
tỏ, y như trong môn địa lý vậy. Theo ông, trong tương lai, cả môn di 
truyền học cũng thế. 

Điều khá lý thú là, vào lúc cuối đời, Fermi đã viết một cuốn sách 
về những vấn đề khoa học khó giải quyết. Trong cuốn sách này, những 
vấn đề mà ông cho là khó khăn nhất lại chính là những vấn đề được 
xem là quá rõ ràng, tức những vấn đề thường được để cập đến bằng 
các cụm từ “như ta đã biết”, “như đã được chứng minh”. Chính Fermi, 
khi lựa chọn “các vấn đề khó khăn” đã lựa ngay những vấn đề mà bề 
ngoài có vẻ đơn giản nhất. Và như vậy, cũng chính ông đã chôn sống 
mọi hy vọng rằng môn vật lý đã đi đến “hồi kết thúc”. 

Khoa học chính là cuộc sống. Nếu không có tiến bộ, không có 
nghịch lý thì nó dãy chết. E. Vinôkurôv, nhà thơ Nga nổi tiếng, 
đã từng có một bài thơ rất hay về cuộc đời ông, thiết tưởng có 
thể liên hệ với khoa học nói chung. Vinôkurôv kể rằng, thuở trai 
trẻ, ông đã từng trải qua một thời kỳ khủng hoảng khi phát hiện 
ra những khiếm khuyết không thể vượt qua của bản thân. Nhưng 


rồi ông đã chiến đấu với chính mình, đã sửa chữa được chúng 
3ó 


http://tieulun.hopto.org 


và tâm hồn ông đã tìm được sự thanh thản. Ngày tháng trôi qua, 
một ngày nọ, ông bất chợt nhận ra rằng một cái gì đó trong ông 
đã ra đi vĩnh viễn...: 

Tôi đã nhận chân những điều bí ẩn 

Tôi đã trở nên quá đỗi khôn ngoan 

... Hãy trả lại tôi dẫu một sai lầm nhỏ 

Của những ngày son trẻ, vội vàng... 

Hegel Friedrich, nhà triết học Đức vĩ đại (1770-1831) do vậy 
đã kêu gọi nên dành cho khoa học chút gì trìu mến. Vì nhờ đó mà 
thế giới quan của chúng ta mới bén nhạy hơn, phi thường hơn, và 
các phân tích của chúng ta cũng sẽ sắc sảo hơn. Muốn thế phải 
tập yêu lấy các nghịch lý. Bởi vì từ các nghịch lý mới nảy sinh ra 
những “điểm nóng khoa học”, nơi mà từ đó khoa học có nhiều khả 
năng nhất để được phóng lên phía trước. 

Karl Marx có một câu cách ngôn mà ông rất ưa chuộng: “Rhodus 
chính là đây. Thử nhảy tại đây coi!” (“Hic Rhodus, hic salta!”). Ñguồn 
gốc của câu cách ngôn này khá lý thú: Một gã khoác lác nọ đi đâu 
cũng khoe về cú nhảy thần kỳ của hắn trên đảo Rhodus. Hắn thậm 
chí còn nêu cả tên những nhân chứng đã nhìn thấy hắn nhảy xa đến 
cỡ nào. Bất chọt, trong đám người nghe có ai đó cất tiếng thách thức: 
“Rhodus chính là đây. Thử nhảy tại đây coi!”, ý nói: cần gì nhân 
chứng ở đâu đâu, cứ nhảy thử ngay tại đây là biết liền. 

Câu này dần dần trở thành câu nói cửa miệng của các nhà bác 
học khi họ muốn ngụ ý rằng bản lĩnh của nhà khoa học phải là lao 
thẳng vào những lĩnh vực khó khăn trắc trở, đầy rẫy những điều 
thuẫn nghịch. 


37 


http://tieulun.hopto.org 


Nói thì dễ nhưng làm không dễ. Bất cứ lý thuyết nào cũng hình 
thành từ mồ hôi nước mắt. Giả dụ bạn xây dựng lên một lý thuyết, 
nhưng rồi phát hiện có điều gì đó chưa ổn. Bảo bạn “công phá” nó, 
đạp đổ tất cả công trình xương máu, liệu bạn có làm được không? Có 


thể được đấy, nhưng không dễ. 
Cuối thế kỷ 19, nhà bác học Nga vĩ đại I. Mechnikov đã thiết lập ra 


lý thuyết thực bào mà nhờ đó ông đã nhận giải thưởng Nobel vào năm 
1908. Theo lý thuyết này, tế bào động vật có khả năng nuốt các hạt 
đậm đặc (nếu như chúng có nguồn gốc hữu co) và tiêu hóa chúng. Đó 
là một lý thuyết mới, khác thường, và có một số điểm chưa được hoàn 
chỉnh lắm. Mechnikov tìm cách mở rộng lý thuyết của ông, chứng tỏ 
rằng nó có thể áp dụng trong cả sinh học lẫn y học. Trong quá trình 
tìm kiếm những điểm còn chưa rõ để làm sáng tỏ, ông viết: '“Tôi cố 
hết sức hình dung một bức tranh tổng thể về hiện tượng miễn dịch 
trong các căn bệnh khác nhau. Tôi chỉ mong sao mình bị chỉ trích và 
phản bác thật nhiều để từ đó làm sáng tỏ bản chất của lý thuyết thực 
bào và liên kết nó với hiện tượng miễn nhiễm”. 

Mechnikov chỉ xuất hiện ở các hội nghị khoa học nào mà ông biết 
chắc sẽ có nhiều đối thủ. Ông đã đến hội nghị y học quốc tế ở Paris 
năm 1900 chỉ để tìm những người đối chọi lại ông, có khả năng tranh 
cãi được với ông. Ông trở thành điển hình của sự dũng cảm khoa học. 
Tương tự là nhà sinh vật học người Úc F. Barnett, ông có thói quen 
kết thúc các bài viết khoa học của mình bằng bảng liệt kê những điều 
còn thiếu sót hay phải hoàn chỉnh. 

Đối với nhà khoa học chân chính, bản thân sự phát triển của khoa 
học còn quan trọng hơn cả số phận lý thuyết của bản thân. Bởi lẽ lý 


38 


http://tieulun.hopto.org 


thuyết nào chăng nữa cũng chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi trong toàn 
bộ quá trình tịnh tiến tư tưởng của loài người đến chân lý. Mà động lực 
của sự tịnh tiến này lại là khát vọng thành công. Ở giai đoạn đầu, đó 
là khát vọng chứng minh lý thuyết mới. Ở giai đoạn sau, nó trở thành 
khát vọng bác bỏ chính cái lý thuyết đó. 

Nhà phát minh người Đức nổi tiếng của thế kỷ 19 Rodolf Diesel 
(1858-1913) - kẻ đã cống hiến cho loài người động cơ đốt trong mang 
tên ông - chẳng phải ngẫu nhiên đã tuyên bố: “Khi nào thí nghiệm 
thất bại thì chính khi đó nó bắt đầu thành công”. 

Nhà hóa học Liên Xô vĩ đại N. Semienov (1896-1976) đã nhận 
định rằng điều quan trọng nhất trong một thí nghiệm không phải là 
để khẳng định lý thuyết mà là để phủ nhận lý thuyết đó. Hướng theo 
nguyên tắc này, ông đã đạt được những thành tựu đáng khâm phục: xây 
dựng lý thuyết phản ứng chuỗi phân nhánh trong quy trình hóa học, 
nhờ đó ông đoạt giải Nobel (1956). Trong một thí nghiệm phát quang 
lân tinh, các hiện tượng tỏ rất đúng như quy luật, và nhà bác học của 
chúng ta đã không ngần ngại xét lại cả quy luật. Nhiều người không 
tin tưởng ông. Ví dụ, chuyên gia hóa học người Đức M. Bodeinstein 
cho rằng ông nhầm lẫn trong thí nghiệm. Ngay cả nhà bác học Liên 
Xô đầy uy tín lúc bấy giờ là A. Ioffe (1880-1960) - người mà giới 
vật lý Liên Xô (cũ) từng trìu mến gọi là “bố Ioffe” - cũng tỏ ý nghi 
ngờ. Thế nhưng, cuối cùng Semienov vẫn có lý và lý thuyết phản 
ứng chuỗi của ông đã đi vào những trang vàng của lịch sử khoa học. 

Điều khá trớ trêu là mâu thuẫn giữa lý thuyết và kết quả thí nghiệm 
càng mâu thuẫn gay gắt bao nhiêu thì lý thuyết mới nảy sinh càng 


sâu sắc và gây chấn động bấy nhiêu. Chính vì vậy mà nhà bác học 
39 


http://tieulun.hopto.org 


kiệt xuất người Pháp Frederic Joliot Curie (1897-1956) - con rể của 
Pierre và Marie Curie - đã từng nói đùa rằng thực nghiệm càng xa 
vời lý thuyết thì ông càng đến gần giải Nobel. Cho nên ta phải hết 
sức chú ý tất cả những điểm chưa rõ, kỳ lạ và mâu thuẫn. Biết đâu từ 
đó lại chẳng nảy sinh ra một nghịch lý kỳ diệu? 

Nói tóm lại, khoa học cần những bộ óc biết phản bác, biết đưa ra 
những lý thuyết “điên rỗ”. Cho nên nhà thơ Nga vĩ đại A. Pushkin 
đã từng viết: 

Còn biết bao những điều kỳ diệu 

Đang sẵn sàng rọi sáng tâm hồn ta 

Và kinh nghiệm là con của những sai lầm nghiêm trọng 
Và thiên tài là bạn của những nghịch lý sâu xa 

Và tai họa là chúa của sự sáng tạo, tài hoa... 

Tuyệt diệu! Chỉ trong vài dòng, nhà thơ đã lột tả toàn bộ khái niệm 
của ông về khoa học, về những điểm mấu chốt quyết định sự thành 
công của nghiên cứu khoa học. Bài thơ ấy, viết từ hàng trăm năm trước, 
vẫn giữ nguyên giá trị đến tận ngày này và hàng trăm hàng vạn năm 
sau. Chủ tịch Viện Hàn lâm Liên Xô trong những năm 1945-1951, 
S. Vavilov, đã từng nói rằng câu thơ này của Pushkin là những dòng 
thơ “thiên tài về cả chiều sâu lẫn ý nghĩa, chứng tỏ cái nhìn thấu suốt 
của Pushkin đối với phương pháp sáng tạo khoa học”. 

Những vần thơ của Pushkin cũng chứng tỏ rằng, không chỉ riêng gì 
trong khoa học, sự phát triển theo nghịch lý cũng xuất hiện cả trong 
nghệ thuật, chính trị, kinh tế và tất cả mọi lĩnh vực hoạt động khác 
của con người. Khắp mọi nơi, khi xuất hiện những tình huống đối 


kháng đến cực điểm, sẽ nảy sinh nhu cầu sự xác lập cái mới. Điều 
40 


http://tieulun.hopto.org 


này cũng đòi hỏi những người dũng cảm, tiên phong, dám đi ngược 
lại mọi suy nghĩ thông thường... và vì thế, thường bị gọi là “sàn”. M. 
Gorky, văn hào Liên Xô nổi tiếng đã từng nói: “Chính những kẻ gàn 
đã làm khởi sắc thế giới của chúng ta”. 

Khoa học không thể chấp nhận mâu thuẫn vì mâu thuẫn có thể 
dẫn tới bất cứ điều gì. Một câu nói rất hay của người xưa có thể minh 
họa cho điều này: “Socrate chạy và Socrate không chạy. Suy ra anh 
ở thành Rome”. Thế nhưng, nếu không có mâu thuẫn thì không có 
nghịch lý, và không có nghịch lý thì khoa học cũng chết. Đó phải 
chăng là một nghịch lý nữa? 


4I 


http://tieulun.hopto.org 


Chương 2: 


HÌNH THÁI BỊ PHÁ VỠ, 
HÌNH THÁI MUÔN NĂM 


HÃY DẬP TẮT MẶT TRỜI CŨ VÀ NHÓM LÊN MẶT 
TRỜI MỚI! 

Nhưng có lẽ nghịch lý chấn động nhất trong khoa học lại là sự 
chuyển đổi hình thái. Nhưng hình thái là gì? Hình thái, tiếng Pháp 
gọi là paradigme, tiếng Anh gọi là paradigm, nói chung đều có cùng 
gốc gác Hy Lạp cổ và mang ý nghĩa là “chuẩn”, là “mẫu mực”. Trong 
khoa học, hình thái là một trạng thái ổn định, không suy suyển của 
khoa học. Nói cách khác, đó là tổng thể các quy luật, nguyên lý diễn 
đạt một thế giới khoa học nào đó. 

Thế nhưng, bạn hãy thử tưởng tượng xem: nếu chúng ta chỉ được 
phép hiểu các sự kiện trong một hình thái nào đó thì làm sao có được 
sự tiến bộ tri thức? Ấy, chính vì vậy mà nghịch lý mới xuất hiện. 

Khoa học phát triển được là nhờ nó không thương tiếc đạp đổ 
những tòa nhà mà chính nó đã từng dựng lên với biết bao công sức. 
Có thể nào lấy những viên gạch của tòa nhà cũ để xây lên tòa nhà 
mới? Không thể! Các hình thái luân chuyển nhau và hủy hoại lẫn 
nhau. Nhưng phá một tòa nhà cũ xây dựng công phu không bao giờ 


42 


http://tieulun.hopto.org 


cũng là việc dễ dàng. Các kiến trúc sư của tòa nhà cũ sẽ rất đau lòng, 
nhiều người trong số họ sẽ chống lại... 

Khi một tri thức mới ra đời, nó thường gặp sự chống trả, thường là 
quyết liệt. Chỉ theo thời gian, nó mới đạt được trạng thái “bình thường” 
và dần dần trở thành một... tòa nhà cũ. Nói cách khác, mỗi hình thái 
đều trải qua ba giai đoạn: ở giai đoạn đầu, nó được xem là điều phi 
lý, một loại chướng ngại. Khi đó, nó chưa hẳn là hình thái mà chỉ là 
“lý thuyết mới”. Sau đó là thời kỳ hoàng kim, khi “lý thuyết mới” 
được thừa nhận rộng rãi, trở thành một bộ phận không thể thiếu của 
khoa học, một hình thái thực thụ. Cuối cùng là thời kỳ suy tàn, khi 
hình thái này bị đe dọa thay thế bởi một hình thái khác. 

Có một chuyện tiếu lâm kể rằng: Có một anh chàng nọ đưa ra một 
lý thuyết, tất cả mọi người đều bảo: “Hắn ta điên rồi”. Sau đó ít lâu, 
người ta ngẫm nghĩ và nói: “Kể ra hắn cũng có lý”. Một thời gian 
nữa, khi anh chàng chứng minh được mình đúng đắn, thì mọi người 
lại bảo: “Điều đó quá dễ hiểu”. Cho nên nhiều em học sinh ngày nay 
có thể sẽ nghĩ: “Các nhà bác học thuở xưa thật đáng thương. Họ toàn 
khám phá ra những điều nông cạn mà mình đã biết từ thời nào”. 

Loài người chúng ta là thế đấy: Luôn luôn nhảy từ thái cực này 
sang thái cực khác. Đầu tiên là chống lại cái mới, sau đó chấp nhận 
nó, xem nó như “chân lý”, và cuối cùng là đạp đổ nó... Cho nên, ở 
nước Pháp thời trung cổ, mỗi khi có ông vua nào bị chết là ở quảng 
trường Paris, người ta lại thấy dân chúng reo to: “Đức vua đã băng 
hà, đức vua muôn năm!”. Hô như thế là vì chiếc ngai vàng không thể 
bỏ trống, vua chết thì có vua thay, hình thái bị phá vỡ thì có hình thái 
khác thay. Vì vậy, ngày nay chúng ta cũng có thể hô: “Hình thái muôn 


43 


http://tieulun.hopto.org 


năm!”, đồng thời hiểu rằng nó sẽ thay đổi. Có một câu thành ngữ ở 
châu Âu thường được áp dụng bởi những người có chí lớn: “Chúng 
ta sẽ dập tắt Mặt trời và khơi lên một Mặt trời mới”. Ý của câu này 


cũng không nằm ngoài những điều đã nói ở trên. 


KHOA HỌC LÀ BẤT DIỆT, CHỈ CÓ CÁC NHÀ BÁC HỌC LÀ 
SAI LẦM 

Tuy nhiên, chân lý cũ đâu dễ dàng ra đi như vậy! Cho nên ở điểm 
giao thời giữa hai hình thái, ta thường thấy diễn ra những tình huống 
nghịch lý. Chắc chắn là hai hình thái sẽ xung đột nhau, vì nếu không 
xung đột mới là chuyện lạ. 

Trong tình huống đó, giữa các nhà bác học với nhau thường chia 
làm hai cánh: một cánh ra sức bảo vệ hình thái cũ, cánh kia lại ra sức 
đạp đổ nó. Điều này không khó hiểu. Khó hiểu là ở chỗ trong hàng 
ngũ những người chống cái mới không chỉ có những kẻ bảo thủ, những 
“luật sư của cái cũ”, những kẻ “phản động”. Trớ trêu thay, trong số 
này có cả những nhà bác học kiệt xuất, kể cả những người là... cha 
đẻ của chính lý thuyết mới. 

Nhà bác học người Mỹ nổi tiếng thời cận đại F. Dyson từng nhận 
xét rằng, trong toán học chẳng hạn, chủ nghĩa bảo thủ trong giới bác 
học giống như một quy luật hơn là sự ngoại lệ. Dyson giải thích: Các 
vĩ nhân thường cũng là tù nhân của những khái niệm cũ, ngăn trở sự 
xuất hiện của những khái niệm mới. Thế nhưng, cái mới cuối cùng 
rồi cũng tìm được con đường của nó để vươn lên, giúp trí thức loài 
người tiếp tục phát triển. Cho nên ta có thể mạnh dạn khẳng định: 


“Khoa học là bất diệt, chỉ có những nhà bác học riêng rẽ là sai lầm”. 
44 


http://tieulun.hopto.org 


Nhưng tại sao giã biệt cái cũ lại khó khăn như vậy? Làm cách nào 
giải thích thái độ bảo thủ, hoàn toàn không phù hợp với tinh thần khoa 
học đó? Để giải thích các câu hỏi này, chúng ta cần xem xét nhiều 
trường hợp cụ thể. 

Nhà vật lý và thiên văn học kiệt xuất người Hà Lan C. Huygens 
(1629-1695) và nhà triết học kiêm toán học nổi tiếng người Đức G.W. 
Leibniz (1646-1716), mỗi người đều có lý lẽ riêng để chống lại thuyết 
vạn vật hấp dẫn của Newton. Cả hai đều bác bỏ nó, thậm chí Leibniz 
đã chống lại thuyết này một cách gay gắt, gọi nó là “mù mờ”. 

Sự chống đối quyết liệt cũng diễn ra đối với nhà vật lý và hóa 
học Anh J. Dalton (1766-1844) khi, vào đầu thế kỷ 19, ông đưa 
ra định luật nổi tiếng về tỉ lệ bội trong hóa học mà học sinh phổ 
thông ngày nay đều đã thuộc lòng. Theo ông, do tất cả mọi vật 
chất đều cấu tạo từ nguyên tử, nên chúng chỉ liên kết với nhau qua 
những tỉ lệ bội nguyên. 

Kết luận thoạt tiên được rút ra bằng con đường lý thuyết thuần túy, 
trên cơ sở ý tưởng về cấu trúc nguyên tử của vật chất. Chỉ sau này nó 
mới được chứng minh bằng thực nghiệm. Nhưng khi Dalton đọc bài 
thuyết trình của ông tại London về định luật mới, ông đã bị phủ đầu 
bởi những lời chỉ trích gay gắt nhất từ một nhà vật lý và hóa học đồng 
hương rất nổi tiếng thời bấy giờ là H. Davy (1778-1829). Uy tín của 
Davy rất lớn, và ông đã vận dụng nó để “đập” Dalton. 

Chúng ta đã từng biết về nhà vật lý người Anh W. Thompson 
(1824-1907), người đã thiếu thận trọng đưa ra lời nhận xét về tương 
lai không một áng mây đen của môn vật lý. Tiếc thay, nhà bác học 


lớn này cũng rất nổi tiếng về việc vùi dập những phát minh vĩ đại thời 
45 


http://tieulun.hopto.org 


bấy giờ. Ví dụ, ông đã về hùa với một số nhà bác học khác chống lại 
nhiều ý tưởng rất mới lúc bấy giờ, như ý tưởng về sự phân rã nguyên 
tử. Đến tận lúc chết, W. Thompson vẫn không chịu thừa nhận rằng hiện 
tượng phóng xạ là bằng chứng của sự phân rã nguyên tử. Thompson 
cũng từng chống lại quyết liệt thuyết điện từ do người đồng hương 
J.C. Maxwell (1831-1879) đề xướng. Chỉ sau những thí nghiệm thành 
công của nhà vật lý Nga lừng danh P.N. Lebedev (1866-1912) vào 
cuối thế kỷ 19, chứng minh sự tổn tại của áp lực ánh sáng, Thompson 
mới chịu thừa nhận thuyết điện từ. 

Những chuyện như vậy có đầy rẫy trong lịch sử khoa học. Nói 
chung, cứ mỗi khi có một khám phá đáng chú ý nào ra đời thì y như 
rằng xung quanh nó lại xuất hiện những ý kiến chống đối, đặc biệt là 
khi phát hiện mới đi ngược lại với những căn bản của thế giới quan 
cũ. Càng mâu thuẫn sâu sắc với thế giới quan cũ, nó càng bị đả phá 
quyết liệt. 

Chúng ta có thể nêu ví dụ về nhà thiên văn thiên tài người Ba Lan 
N. Copernic (1473-1543) khi ông đưa ra thuyết Nhật tâm (Mặt trời ở 
trung tâm, Trái đất và các hành tinh khác xoay quanh nó). Dĩ nhiên 
là nhà thờ không thể chấp nhận điều này. Mặc dù có sự chia rẽ nội bộ 
sâu sắc, nhà thờ đã hợp chung thành một mặt trận chống lại Copernic. 
Người lãnh đạo phái Tin lành M. Luther (1483-1546), kẻ thù không 
đội trời chung của Thiên chúa giáo chính thống, đã tuyên bố như sau 
về Copernic: “Gã ngốc ấy mà cũng đòi lật đổ toàn bộ môn thiên văn 
ư”. Luther gọi ý tưởng của Copernic là ngu xuẩn và thậm chí đòi lôi 
ra xét xử “nhà thiên văn đã dám buộc Trái đất phải chuyển động còn 


Mặt trời thì đứng yên”. Phía Công giáo cũng không kém phần gay 


46 


http://tieulun.hopto.org 


gắt. Sách của Copernic đã được nhà thờ công giáo liệt vào danh mục 
sách cấm, cùng với lời nhận xét như sau: “Cho đến khi nào chịu sửa 
lại”. Lệnh cấm này, trớ trêu thay đã có hiệu lực đến tận năm 1882, 
tức hơn ba thế kỷ. 

Nhà thờ chống đối tưởng cũng không có gì lạ. Điều đáng lạ 
là hàng loạt các nhà bác học kiệt xuất cũng chống lại Copernic. 
Nhà bác học vĩ đại G. Galilée (1564-1642) đã từng tuyên bố như 
sau: “Tôi tin chắc rằng hệ thống mới (Nhật tâm) của Copernic là 
sự ngu xuẩn tuyệt đối”. 

Thật ra Galilée đã phát biểu như trên vào lúc ông mới chập chững 
bước vào con đường khoa học. Sau đó, như chúng ta đều biết, ông 
đã thay đổi quan điểm, không những ủng hộ lý thuyết của Copernic 
mà còn bảo vệ nó quyết liệt... và vì thế mà đã bị trừng phạt. Lúc ông 
69 tuổi, Galilée bị Nhà thờ dọa lôi ra xét xử mặc dù được sự che chở 
của giáo hoàng. Trước nguy cơ bị cấm hoạt động khoa học, tịch thu 
và thiêu hủy các công trình chưa công bố, ông buộc lòng phải chối 
bỏ lý thuyết mới. Song ngay cả như vậy, Nhà thờ cũng không để ông 
yên. trong chín năm cuối cùng của cuộc đời, ông liên tục bị chất vấn, 
gây áp lực, đe dọa. Điều khá lý thú là nhà thờ chỉ mới gần đây thôi 
mới chịu ngưng kết tội Galilée: năm 1971! 

Đáng tiếc là ngay cả triết gia duy vật nổi tiếng người Anh F. 
Bacon (1561-1626) cũng chống lại Copernic. Ông mô tả thuyết 
Nhật tâm như “sự hoang tưởng của một người không ý thức được 
mình đã đưa ý niệm gì vào tự nhiên”. Bacon kết luận: “Ông ta 
(Copernic) chỉ cần biết rằng nó đáp ứng các tính toán của cá nhân 


ông mà thôi”. 
47 


http://tieulun.hopto.org 


Cứ cho là Galilée còn quá trẻ và Bacon quá xa vời môn thiên văn 
khi tuôn ra những lời lẽ chống đối Copernic. Nhưng, ta sẽ giải thích 
sao đây khi ngay cả một chuyên gia tầm cỡ và hoàn toàn chín chắn 
như T. Brahe (1546-1601) cũng chống lại Copernic. 

Khi lý thuyết của Copernic được đưa ra, T. Brahe đã là một nhà 
thiên văn (người Đan Mạch) lừng lẫy uy danh, lãnh đạo một đài quan 
trắc lớn nhất thế giới và đã có trong tay không ít phát hiện vĩ đại. Năm 
1588, T. Brahe đã đưa ra lập luận sau đây chống lại Copernic: Nếu 
Trái đất quay như trong thuyết Nhật tâm thì tại sao hòn đá từ một ngọn 
tháp cao lại rớt ngay dưới chân tháp? Lập luận thứ hai: Trái đất là 
một vật thể nặng, khổng lồ, khó thể suy suyển, vậy thì lực nào có thể 
làm xoay nó như các vì sao? Nhà bác học thậm chí còn dẫn cả kinh 
thánh nói rằng Trái đất là trung tâm vũ trụ, do đó Mặt trời phải xoay 
xung quanh nó chứ nó thì không thể quay. 

Tuy nhiên, ta cũng phải công bằng với T. Brahe. Mặc dù chống lại 
Copernic, ông vẫn khâm phục nhà bác học Ba Lan này. Brahe thừa 
nhận tính rõ ràng và giản dị của lý thuyết mới, thừa nhận nó nổi trội hơn 
hẳn lý thuyết cũ về mặt này. Để thay thế cho hệ thống của Copernic, 
ông đã đề nghị một hệ thống riêng, kết hợp giữa hệ thống mới với hệ 
thống Địa tâm (Mặt trời xoay quanh Trái đất) của C. Ptolémée (nhà 
thiên văn, địa lý và toán học Hy Lạp, 100-170 sau công nguyên): Mặt 
trời xoay quanh Trái đất, Trái đất vẫn là trung tâm vũ trụ, nhưng toàn 
bộ các hành tỉnh còn lại thì lại xoay quanh Mặt trời. 


Quan điểm của Copernic đã trở thành một cú đấm vào nhận thức 
của loài người thời bấy giờ. Bằng việc khẳng định thuyết Nhật tâm, 
ông buộc loài người phải từ bỏ vị trí ưu việt của mình trong tự nhiên. 


48 


http://tieulun.hopto.org 


Trái đất bị đưa về vị trí tầm thường như tất cả các hành tinh khác. 
Chính vì vậy mà nhà thờ đã chống lại Copernic một cách dữ dội, cả 
về quan điểm khoa học lẫn về thế giới quan. 

Tình huống tương tự cũng diễn ra vào giữa thế kỷ 19 với C. Darwin 
(1809-1882). Nhà tự nhiên học và sinh học người Anh này đã chứng 
minh rằng tất cả các động vật và thực vật (trong đó có con người) hiện 
và từng tôn tại đều là kết quả của một quá trình tiến hóa. Kết luận này 
đi ngược lại với mọi ý niệm lúc bấy giờ, và đặc biệt “nguy hiểm” khi 
động chạm đến nguồn gốc của loài người. Giống như Copernic, người 
đã tước đi tính ưu việt của Trái đất, thuyết Darwin phá vỡ thành từng 
mảnh ý niệm về nguôn gốc đặc biệt của con người. 

Chống lại thuyết Darwin không chỉ có nhà thờ mà còn cả nền 
khoa học chính thức lúc bấy giờ, tất cả những xu hướng ganh ghét 
đủ mọi hình dáng và màu sắc. Điều đáng nói là trong số này lại có 
cả hàng loạt những nhà bác học kiệt xuất của thế kỷ 19: G. Cuvier 
(nhà động vật và cổ sinh học Pháp, 1769-1832); R. Virchow (bác 
sĩ và nhà chính trị Đức, người phát minh ra bệnh lý học tế bào, 
1821-1902); C. Bernard (nhà sinh lý học Pháp, 1813-1878), Louis 
Pasteur (nhà hóa học và sinh học Pháp, 1822-1895), v.v... Điều 
“nghịch lý” hơn nữa là tất cả những người này đều góp phần ít 
nhiều vào việc khẳng định lý thuyết Darwin thông qua các công 
trình nghiên cứu của bản thân. Ví dụ, George Cuvier - người được 
mệnh danh là “kẻ thù của thuyết tiến hóa” - đã đưa ra lý thuyết về 
một vụ nổ, một thảm họa làm hủy diệt mọi sự sống trên Trái đất 
và từ đó nảy sinh ra sự sống mới. Thế mà, có lẽ chẳng ai trong số 


các nhà bác học thời đó lại (bằng công trình khoa học của mình) 


49 


http://tieulun.hopto.org 


chứng minh mạnh mẽ thuyết Darwin bằng Cuvier. Cuvier là ông 
trùm của cổ sinh học. Môn khoa học này cho phép tái lập lại hình 
ảnh quá khứ và lặp lại quá trình phát triển từng bước một của sự 
sống trên Trái đất. Là một chuyên gia kiệt xuất, G. Cuvier đã từng 
có một câu nói bất hủ: “Hãy cho tôi một khúc xương, tôi sẽ dựng 
lại toàn bộ hình ảnh của con thú”. Ông đã dựng lại được hình ảnh 
của 150 loài động vật và nhờ đó (như lúc bấy giờ người ta nói) đã 


F Xà) 


“tái lập được trật tự trong đống xương cũ”. 


Nhà bác học Đức danh tiếng R. Virchow cũng chống lại Darwin 
quyết liệt. Khi người Néandertal được phát hiện vào năm 1856 (bằng 
chứng đầu tiên về sự tiến hóa của loài người), Virchow đã tìm cách 
gán cho người cổ này một “thân thế” khác. Ông giải thích rằng bộ 
xương này không giống xương người hiện đại vì chủ nhân của nó là 
một kẻ... bị còi xương. 

Điều đáng ghi nhận là một ông giáo làng tên Fulraut còn tỏ ra 
minh mẫn hơn các nhà bác học. Chính ông là người đã phát hiện 
ra tại thung lũng Neander, gần thành phố Dusseldorg của Đức, bộ 
xương cổ (từ đó mà tên của người cổ này được gọi là Néandertal). 
Fulraut tuyên bố rằng bộ xương này thuộc về một người cổ, sống 
cách đây hàng ngàn năm. Và ông đã dũng cảm bảo vệ lập trường 
của mình bất chấp sự lên án của nhà thờ, giới chức địa phương, 
lẫn các nhà bác học danh tiếng. 

Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu của Virchow cũng góp phần 
khẳng định thuyết Darwin. Học thuyết của ông về tế bào như căn bản 
cuộc sống trở thành một trong những nền tảng vững chắc nhất của 


thuyết tiến hóa. 
50 


http://tieulun.hopto.org 


Cuối cùng là nhà sinh lý học C. Bernard, tác giả của “các nguyên 
tắc thống nhất”, giải thích về căn bản sinh hoạt của động và thực vật 
và người đồng hương của ông, nhà bác học nổi tiếng L. Pasteur. Cả 
hai ông đều đóng góp không ít cho việc xây dựng thuyết Darwin... 
mặc dù không thừa nhận lý thuyết này. 


“TÔI KHÔNG NGHE ÔNG NÓI GÌ, NHƯNG TÔI HOÀN TOÀN 
KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI ÔNG” 


Tiếc thay, việc chống chọi lẫn nhau giữa các nhà bác học thường để lại 
những vết thương tâm lý khá nặng nề. Điều này không khỏi ảnh hưởng 
lên bản thân khoa học. Hơn nữa, có không ít trường hợp chống chọi lẫn 
nhau không phải là các nhà bác học “thù địch”, mà là những người gần 
gũi, thân thiết nhau. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc vài 
mẩu chuyện lý thú minh họa cho điều vừa nói ở trên. 

Hãy trở lại trường hợp C. Darwin. Trong số những người chống lại 
lý thuyết của ông có cả nhà côn trùng học Pháp lừng danh J.H. Fabre 
(1823-1915), một nhân vật rất lý thú mà chúng ta sẽ còn đề cập đến. 
Việc phê phán thuyết Darwin của ông thường gay gắt đến khó hiểu. 
Thế nhưng Fabre và Darwin lại là hai người bạn thân thiết và đánh 
giá lẫn nhau rất cao. Fabre, chẳng hạn, đã công khai thể hiện sự khâm 
phục tinh thần khoa học của Darwin, gọi ông này là “người trung thành 
đáng kinh ngạc đối với khoa học”. Về phần mình, Darwin cũng đánh 
giá rất cao tài năng của Fabre. Ông xem các công trình của bạn mình 
là “nguồn cổ vũ” cho các ý tưởng của ông. Darwin đã từng viết cho 
Fabre như sau: “Tôi không tin rằng ở châu Âu này có thể tìm ra một 


người nào quan tâm đến các công trình của ông hơn tôi”. 
51 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc cãi cọ kéo dài, đôi lúc bùng nổ dữ đội, giữa T. Huxley 
(1825-1895), người bảo vệ kiên cường chủ nghĩa Darwin, và đối 
thủ của ông, J. Ward (1843-1925) cũng không hề ngăn hai ông trở 
thành những người bạn thân thiết. Mặc dù hai nhà bác học Anh này 
thường tranh cãi với nhau nảy lửa, song cả hai đều tỏ rõ là những 
bậc quân tử, luôn có thiện chí và chân tình với nhau. Nhà văn W. 
Irwin, trong cuốn sách mang tựa đề “Darwin và Huxley”, nhận định 
rằng Huxley và Ward “đã học được cách đấu tranh với một sự tôn 
trọng lẫn nhau đáng kinh ngạc. Hai ông đã vượt qua sự đối đầu gay 
gắt nhất, sự bất đồng quan điểm dữ dội nhất để đạt đến sự gần gũi 
và thân thiết đáng cảm động. 

Tiếc thay, những trường hợp như thế khá hiếm hoi. Những nghịch 
lý thường đi kèm theo nó những bi kịch quan hệ, và những quan niệm 
đối chọi nhau thường dẫn đến những phản ứng chèn ép nhau. Quan 
hệ giữa các nhà bác học thường khi căng thắng đến mức các bên thù 
địch nhau thậm chí không thèm ngó ngàng đến công trình của đối 
phương, mà vẫn thẳng thừng bác bỏ. “Tôi không cần nghe những gì 
ông nói, nhưng tôi hoàn toàn không nhất trí với ông”, tinh thần đó 
đáng tiếc là khá thịnh hành trong giới khoa học. 

Đó là thứ tinh thần mà nhà vật lý kiệt xuất người Đức H. Hertz 
(1857-1894) đã thể hiện với người đồng nghiệp Anh J.C. Maxwell 
(1831-1879). Vấn đề tranh cãi ở đây là thuyết điện từ. Lý thuyết này 
của Maxwell đã gặp sự chống đối rất quyết liệt. Chúng ta đã biết V. 
Thompson thù địch với lý thuyết này ra sao. Ngay cả nhà bác học 
Pháp lừng danh lúc bấy giờ là P. Duhem cũng không thừa nhận nó. 
Trong số những người chống đối, nổi bật lên nhà bác học Đức vĩ đại 


52 


http://tieulun.hopto.org 


nhất thời bấy giờ L.F. Helmholtz (1821-1894), và sau đó là học trò 
của ông: Hertz. 

Cuộc tranh cãi với các nhà bác học Đức diễn ra xung quanh việc 
truyền tương tác. Cả Helmholtz lẫn Hertz đều ủng hộ “thuyết tương 
tác xa”, tức tương tác được truyền đi tức thời, không qua môi trường 
trung gian. Theo hai ông, tương tác này diễn ra là do những tính 
chất đặc biệt của vật chất chưa ai biết được. Maxwell lại khai sinh ra 
“thuyết tương tác gần”, nêu giả thiết về một môi trường trung gian, 
trong đó sóng điện từ lan truyền với một vận tốc hữu hạn, bằng vận 
tốc ánh sáng. 

Hertz dã dựng lên hàng loạt thí nghiệm hòng lật đổ Maxwell. Nhưng 
trớ trêu thay, người bị lật đổ lại chính là thầy của mình: Helmholtz. 
Không tin, Hertz lặp lại các thí nghiệm và kết quả vẫn như cũ. Trong 
một thời gian, Hertz thậm chí đã dẹp các vấn đề này sang bên để làm 
chuyện khác. Nhưng ông không thoát được. “Vấn đề điện từ trường” 
ám ảnh ông, buộc ông phải quay trở lại. Cuối cùng, ông đã bắt” được 
sóng điện từ mà trước đó chỉ mới là giả thuyết. Nhà bác học Đức đã 
bị đánh bại bởi chính ông ta! 

Nhiều nhà bác học vĩ đại cũng đã trở thành thủ phạm hay nạn nhân 
của sự đố ky lẫn nhau. G. Galilée chẳng hạn, hoàn toàn không đếm 
xỉa đến các định luật chuyển động hành tinh do nhà thiên văn học Đức 
vĩ đại thế kỷ 17, J. Kepler (1571-1630) thiết lập. Galilée biết về các 
định luật này, thậm chí đã có một thời gian trao đổi thư từ với Kepler. 
Thế nhưng, trong các công trình của ông, chúng ta sẽ không tìm đâu 
thấy đoạn nào nhắc nhở đến các định luật của Kepler, tựa như chúng 


chưa hề tôn tại trên đời. 
53 


http://tieulun.hopto.org 


Người phát minh ra động cơ hơi nước, kỹ sư người Anh J. Watt, 
trên đường đi đến việc các kết quả của mình được thừa nhận, đã 
gặp vô số chướng ngại to lớn. Vấn đề là ở chỗ Watt tạo ra động cơ 
hơi nước không chỉ với mục đích phục vụ cho những công việc cụ 
thể (như lấy nước tưới tiêu hay để chạy các máy dệt). Ông muốn 
tạo ra một động cơ vạn năng, ứng dụng cho toàn bộ ngành công 
nghiệp lúc bấy giờ. Watt đã đạt được mục tiêu của ông, nhưng 
ông cũng đã trải qua không ít thất bại trên con đường đi đến thành 
công. Ví dụ, ông đã từng thất bại nặng nề vào năm 1769 khi toan 
chế ra một thiết bị hơi nước với nồi ngưng tách riêng. Ngay lập 
tức, những người chống đối ông bèn làm lớn chuyện, với mục tiêu 
rõ rệt là bác bỏ ý tưởng của ông. 

Nhưng, kỳ lạ thay, chính bản thân Watt cũng chống đối gay gắt 
các phát minh mới, chẳng thua kém bất cứ ai. Khi người đồng hương 
của ông, kỹ sư R. Trevithick (1771-1833), chế ra máy hơi nước áp 
lực cao, J. Watt đã gân cổ lên chống đối kịch liệt. Ông ra sức chứng 
minh như thể thiết bị này kéo lui các tiến bộ của kỹ thuật hơi nước, 
và thậm chí còn ngụ ý rằng R. Trevithick là người... kém hiểu biết. 

Nhà phát minh thiên tài người Mỹ T. Edison (1847-1931) cũng 
từng gặp vô số trở ngại trong sự nghiệp của ông từ phía những kẻ 
chống đối. Hơn nữa, phát minh càng độc đáo thì sự chống đối này 
càng gay gắt. Thế nhưng chính bản thân T. Edison cũng lại là một 
người ưa dùng uy tín cao của mình để trấn áp các ý tưởng khoa học 
kỹ thuật quý báu. 

Năm 1867, đường dây điện tín xuyên Đại Tây Dương, nối giữa 
châu Âu và nước Mỹ, bắt đầu được thi công dưới đáy đại dương. Nhân 


54 


http://tieulun.hopto.org 


sự kiện này, T. Edison đã có lời nhận định được báo chí thời bấy giờ 
đăng tải rộng rãi. Ông nói: “Mớ dây rợ đó sẽ chẳng giải quyết được 
điều gì”. Edison giải thích rằng, tín hiệu sẽ bị biến dạng khi đi qua một 
khoảng cách lớn như thế. Tuy nhiên, nói cho công bằng, khi đường 
dây điện tín xuyên Đại Tây Dương đi vào hoạt động và thành công 
mỹ mãn, Edison đã lập tức nhìn nhận sai lầm của ông. 

Edison cũng đã từng có một tuyên bố hấp tấp khó thể dung thứ về 
một phát minh vĩ đại khác. Năm 1928, khi báo chí Liên Xô (cũ) đưa 
tin nhà bác học Xô Viết nổi tiếng S. Lêbêđép (1874-1934) thành công 
trong việc chế tạo cao su tổng hợp, Edison đã lập tức đưa ra nhận định 
của ông. Ông viết: '““Việc Liên Xô chế tạo thành công cao su tổng hợp 
là điều khó tin. Đó là điều không bao giờ làm được. Tôi có thể nói 
thêm rằng toàn bộ các tin tức này đều là dối trá”. Tuy nhiên, nhận 
định này của ông chỉ có tác dụng làm nổi bật hơn ý nghĩa quan trọng 
của phát minh Lêbêđép: Thì ra Lêbêđép đã làm được điều không thể 
làm được (theo lời Edison)! 

Chúng ta đã biết một số câu chuyện về các nhà bác học chống 
đối lại đồng nghiệp của mình và chống lại sự thật do người khác chủ 
xướng. Thế nhưng, chúng ta sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết các 
chuyện về các nhà bác học chống đối lại... chính mình, bác bỏ các 


kết quả nghiên cứu của chính bản thân. 


TẠI SAO LẠI CÓ CHUYỆN NÀY? 
Đó là vì mỗi lý thuyết mới có tính đột phá đều tiềm ẩn trong nó một 
hình thái mới, chắc chắn vượt ra khỏi khuôn khổ những kinh nghiệm 


sẵn có, những khái niệm đã định hình mà từ đó nó được nuôi dưỡng. 
55 


http://tieulun.hopto.org 


Chính vì vậy tất cả những gì không tương thích với kinh nghiệm cũ 
đều bị xem là nghịch lý. Không phải chỉ những người khác, ngay cả 
tác giả của chính lý thuyết mới cũng thường chống lại nó khi con đẻ 
của mình còn trong tình trạng phôi thai. 

Ý tưởng về thuyết Nhật tâm (Trái đất quay quanh Mặt trời) thoạt 
đầu đã bị chính Copernic (người khác thì khỏi nói làm gì) cho là sai. 
Khi I. Newton đưa ra các nguyên lý cơ học của ông, chính bản thân 
ông cũng tỏ ra không tin tưởng, xem chúng là “đáng ngờ”. Ngay cả 
khi đã thiết lập ra các cơ sở của thuật toán vi phân, ông vẫn tiếp tục 
là tù nhân của thế giới cũ. Nhà bác học vĩ đại vẫn thích diễn đạt thế 
giới quan vật lý và thiên văn của mình bằng ngôn ngữ cổ, với những 
khái niệm mà người cổ Hy Lạp thường sử dụng. Không phải ngẫu 
nhiên một cuốn sách đã viết về Newton như sau: “Newton có lẽ không 
phải là đại diện đầu tiên của kỷ nguyên lý trí, mà là đại diện cuối cùng 
của người Hy Lạp và Ai cập cổ đại, bởi lẽ ông nhìn thế giới bằng cặp 
mắt hệt như họ”. 

Kepler cũng đã từng trải qua một cuộc đấu tranh gay gắt với chính 
bản thân để đi đến kết luận rằng các hành tinh chuyển động không 
theo quỹ đạo hình tròn (như khẳng định của người xưa) mà là hình 
êlíp. Kết luận này hầu như vi phạm điều cấm ky, đi ngược lại với 
truyền thống hàng thế kỷ. 

Mặc dù Kepler đưa ra kết luận đó dựa trên các quan sát tuyệt đối 
chính xác của Brahe về sự chuyển động của sao Hỏa, nhà bác học 
vẫn không thể nào vượt qua chiếc hàng rào hình thái. Có lúc, thế giới 
quan của ông tỏ ra cực kỳ khớp với thế giới quan... trung cổ. Chỉ sau 
này, qua những năm tháng tự đấu tranh gay gắt, nhà bác học vĩ đại 


Số 


http://tieulun.hopto.org 


mới quyết định trung thành tuyệt đối với ý tưởng của chính ông về 
quỹ đạo hình êlíp. Bằng cuộc cách mạng trong nhận thức của mình, 


ông đã tạo ra cuộc cách mạng trong nhận thức của mọi người. 


Con đường đi đến cái mới thường đi kèm cuộc đấu tranh nội tại 
trong mỗi người chúng ta. “Tôi thấy, nhưng không tin điều ấy”. 
Đó là câu nói rất tiêu biểu của nhà toán học nổi tiếng G. Cantor 
(đã để cập trong các phần trước) khi ông rút ra những hệ quả “kỳ 
dị” từ các định đề của thuyết tập hợp do chính ông sáng lập. Trong 
một bức thư gửi đến nhà toán học người Đức nổi tiếng thời bấy giờ 
R. Dedekind (1831-1916), Cantor nhìn nhận rằng ông đã đi đến 
những nghịch lý đó hoàn toàn ngược với ý nguyện. Chỉ bằng con 
đường logic và sự lao động cật lực suốt 25 năm mới giúp ông có 
được sự dũng cảm này. 

Thông thường, ai cũng muốn đi những con đường phẳng lặng, 
những con đường đã có người đi qua, bởi lẽ những con đường mới 
chứa đầy rẫy những rủi ro và bất ngờ. Cho nên khi đưa mắt nhìn ra 
những không gian xa lạ, không ít người trong chúng ta sẽ hoảng 
sợ rụt lại trước những điều “kỳ vĩ” và lạ lùng mà nó mở ra. Có lẽ 
người đi tiên phong là những người chịu thiệt thòi hơn cả. Điều 
đó không phải là do “con đường mới” mà do sự níu kéo của chính 
những người bạn đồng hành trên “con đường cũ”... và đôi khi do 
bản thân người đi tiên phong: không có người dẫn đường, không 
có chỗ dựa tinh thần, sự tự tin cũng giảm đi. Điều đó giải thích vì 
sao nhà bác học thường khi phải dẫn vặt với chính mình khi mở 


ra một con lộ mới cho nhân loại. 
57 


http://tieulun.hopto.org 


SỰ DẰN VẶT CỦA NHÀ BÁC HỌC 

Quá trình hình thành và ổn định vị thế của cơ học lượng tử là một 
trường hợp tiêu biểu. 

Cơ học lượng tử mô tả sự chuyển động của các hạt khối lượng nhỏ, 
có những tính chất đặc thù. Đó là một lý thuyết khác thường. Nó đòi 
hỏi phải chối bỏ nhiều khái niệm mà trước đó được xem là “đương 
nhiên”, “không thể tranh cãi”. 

Trong các phần trước, chúng ta đã đề cập đến nó khi bàn về các 
vấn đề nảy sinh cùng các thí nghiệm về giao thoa. Qua đó cần lưu ý 
rằng, trong thế giới vi mô, việc tranh luận về quỹ đạo các hạt là hoàn 
toàn vô nghĩa. khái niệm quỹ đạo này chỉ áp dụng ở các vật thể thông 
thường, vừa có xung lượng hay động lượng (tích của khối lượng vật 
thể và vận tốc của nó) xác định, vừa có tọa độ cụ thể, tức có vị trí 
nhất định trong không gian. Nhưng thế giới vi mô lại có những trật 
tự riêng của nó. Ở đó, ta không thể nào biết được đồng thời cả xung 
lượng lẫn tọa độ của hạt. 

Giả sử bạn muốn xác định vị trí một hạt nhỏ trong không gian. 
Để làm điều đó cần phải chiếu lên nó một tia sáng. Nhưng luồng 
sáng kia sẽ cung cấp cho hạt nhỏ của bạn một động lượng, một sự 
kích thích, khiến cho nó không còn ở nguyên vị trí cũ nữa. Do đó, 
trong thế giới vi mô bạn sẽ chẳng thể nào biết đông thời cả tọa độ lẫn 
xung lượng của các hạt. Để mô tả hành vi của hạt, bạn chỉ còn mỗi 
cách sử dụng cái gọi là “hệ thức bất định”, theo đó tích bất định của 
tọa độ hạt với xung lượng của nó không thể nhỏ hơn một hằng số 


(gọi là hằng số Planck). 


58 


http://tieulun.hopto.org 


Thế là một thế giới đặc biệt, trước đây chưa hề ai biết đến, đã được 
mở ra. Nó không thể giải thích bằng những khái niệm của hình thái 
đang thống trị. Vì vậy cơ học lượng tử đã được nhìn nhận theo nhiễu 
cách rất khác nhau. Có người cho nó là một học thuyết tăm tối, thần 
bí. Có người lại coi nó như một dạng Picasso trong vật lý. Và có người 
xem nó như một lối thoát. Mãi đến những năm cuối cùng của thế kỷ 
20, cơ học lượng tử mặc dù đã được xác lập nhưng vẫn cứ tiếp tục là 
một đề tài tranh cãi sôi nổi. Thế mà cơ học lượng tử, đã hình thành từ 
ngót nghét 100 năm nay (tức những năm đầu của thế kỷ 19), kể từ khi 
nhà vật lý Đức M. Planck (1858-1974) và nhà bác học thiên tài A. 
Einstein bắt đầu phát triển lý thuyết lượng tử ánh sáng. Có lẽ chúng 
ta nên dừng lại ở đây để tìm hiểu sâu hơn một chút về chuyên môn. 
Hy vọng các bạn sẽ không quá buôn chán. 

Từ thế kỷ 19, trong giới vật lý, bản chất sóng của ánh sáng đã thắng 
thế và được thừa nhận rộng rãi, lấn lướt cả các ý niệm về bản chất hạt 
của nó. Những người ủng hộ quan điểm “hạt” (trong đó đại diện uy 
tín nhất là I. Newton) cho rằng ánh sáng là một luông hạt vật chất có 
tính chất gián đoạn, riêng lẻ. Nhưng lý thuyết sóng thì lại giới thiệu 
ánh sáng như một dạng sóng lan truyền một cách liên tục (giống như 
sóng lan truyền trên mặt nước khi bạn thả hòn đá vào vậy). 

Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ 20, người ta bắt đầu phát hiện ra rằng 
định luật lan truyền liên tục của năng lượng (và ánh sáng nói riêng) có 
thể không khớp với thực nghiệm. Khi ấy đã bùng nổ cái gọi là “thảm 
họa tử ngoại”, bởi lẽ tia tử ngoại đã được phát hiện là một trong những 
tia không tuân thủ nghiêm ngặt lý thuyết sóng. Nó trở thành cái mà, 


nói theo lời Thompson, làm lu mờ bầu trời quang đãng của môn vật lý. 


so 


http://tieulun.hopto.org 


Và, vào năm 1900, Planck đã đưa ra một giả thuyết khó hiểu 
và hoàn toàn nghịch lý. Ông đã không tuân theo lời người thầy 
của mình, và đã tiếp tục lao vào vật lý lý thuyết. Planck đề xuất 
ý tưởng về “tính hạt” của sự lan truyền năng lượng. Ông kết luận 
rằng năng lượng điện từ được phát ra và hấp thu bởi nguyên tử 
một cách gián đoạn, theo từng lượng tử xác định. Lượng tử là phần 
năng lượng nhỏ nhất, không thể chia cắt. Trong giới khoa học lúc 
bấy giờ, người ta thường nói đùa rằng, căn cứ theo lý thuyết mới 
của Planck thì năng lượng chỉ phát ra từng đơn vị nguyên, hệt như 
tại các cửa hàng bán lẻ. 

Thế nhưng giả thuyết này đã làm thay đổi tận gốc rễ toàn bộ 
các khái niệm trước đó. Nhà bác học Liên Xô kiệt xuất L. Landau 
(1908-1968) từng nói đùa rằng Planck đã đem sự phi lý vào khoa 
học. Cả cuộc đời mình, Planck đã phải dẫn vặt vì giả thuyết do chính 
ông đẻ ra. Khi nhận ra rằng thuyết lượng tử của mình phá vỡ định 
luật bức xạ và hấp thu liên tục, nhà bác học của chúng ta đã thực sự 
phát hoảng. Các bạn có lẽ sẽ không tin, nhưng đó là sự thật: Planck 
đã lên tiếng chống lại chính giả thuyết của mình. Ông nói: “vật lý 
cổ điển là một kỳ quan hài hòa và tuyệt đẹp, khó lòng có thể lay 
chuyển...”. Về lý thuyết của mình, ông nói: “Đó là một lý thuyết lạ 
lẫm, một trái bom có thể gây ra những tổn thất không đáng có...”. 
Kỳ lạ thay, chính M. Planck đã tha thiết cầu xin các nhà vật lý duy 
trì những khái niệm cổ điển và tránh càng xa càng tốt các giả thuyết 
của ông. Vì sao? Ông giải thích như sau: “Tôi luôn cố gắng gắn 
giả thuyết lượng tử với động lực học cổ điển. Chỉ vượt ra khỏi ranh 
giới của nó (động lực học cổ điển) khi nào các kết quả thí nghiệm 
không cho tôi một sự lựa chọn nào khác”. Nói cách khác, ông chỉ 


ó0 


http://tieulun.hopto.org 


chấp nhận ý tưởng lượng tử một cách miễn cưỡng, khi nào ông thực 
sự bí, không có lựa chọn nào khác hơn. 

A. Einstein từng nhận xét: “Planck đã tự hành hạ chính mình vì 
tin rằng do lỗi của ông mà vật lý đã rơi vào tình huống khó khăn”. 
Trớ trêu thay, khi “ông bố” không chịu nhận “đứa con” của mình thì 
“thằng bé” lại càng trở thành đề tài đàm tiếu. Thời đó, nhiều nhà bác 
học đã đe dọa sẽ tẩy chay môn vật lý nếu như lý thuyết “đầy khiêu 
khích” của Planck không bị bác bỏ ngay tức khắc. Bởi lẽ nó bị xem 
là nghịch lý, là mâu thuẫn hoàn toàn với truyền thống khoa học. 

A. Einstein cũng “có lỗi” trong việc khẳng định khái niệm lượng 
tử. Ông đã đi vào lịch sử môn vật lý không chỉ như cha đẻ của thuyết 
tương đối mà còn như người sáng lập khái niệm lượng tử của vật chất 
và của bức xạ. Phát triển ý tưởng của Plank, năm 1905, Einstein đưa 
ra khái niệm lượng tử ánh sáng, như hình thức tổn tại của ánh sáng. 
Lượng tử ánh sáng ngày nay được gọi là “photon”, nhưng cái tên này 
không ra đời ngay khi đó mà mãi đến cả chục năm sau (năm 1926) 
mới được một nhà vật lý Mỹ mà ít người trong chúng ta biết đến, N. 
Lewis (1875-1946) đặt tên cho. 

Photon có nhiều đặc tính kỳ lạ. Nó không có cái gọi là “khối lượng 
tĩnh”,tức nó không tôn tại ở trạng thái tĩnh mà thường xuyên ở trạng 
thái chuyển động. Vận tốc di chuyển của nó luôn luôn bằng vận tốc 
ánh sáng. Photon ra đời đã có vận tốc này. Muốn nó “ha đời”, chỉ 
cần chặn vận tốc lại một chút là nó sẽ biến thành hạt khác. Nói cách 
khác, không bao giờ có thể chặn được ánh sáng. 

Tất cả những điều này hoàn toàn không phù hợp với quan điểm 
đương thời và vì thế trở nên cực kỳ phi lý. Trớ trêu hơn nữa, chính 


ó1 


http://tieulun.hopto.org 


Einstein cũng lưỡng lự trước những kết quả nghiên cứu của chính mình 
và nói rộng hơn là những hiểu biết mới trong thế giới vi mô. Năm 
1920, sau khi tìm ra một trong các công thức của quá trình lượng tử, 
ông trăn trở, không muốn đưa hiệu ứng lượng tử vào thuyết không 
gian - thời gian của mình. 

Trong tình trạng như vậy, Einstein đã có những lời chống lại 
các phương pháp xác suất thống kê được sử dụng trong cơ học 
lượng tử. “Tôi không tin - ông tuyên bố nửa đùa nửa thật - rằng 
Đức Chúa Trời lại chơi trò đổ xúc xắc”. Không phải Einstein muốn 
nhắc tới nguồn gốc quí phái của lý thuyết xác suất. Lý thuyết này 
vốn ra đời từ ý thích tò mò của những quý ông quý bà trong giới 
thượng lưu muốn đoán biết quy luật sấp ngửa của những con xúc 
xắc. Tuy nhiên, là người cẩn thận, Einstein cũng không loại trừ 
khả năng sai lầm của mình. Ông nói thêm rằng, nếu cần thiết vẫn 
có thể tưởng tượng ra một thế giới hoàn toàn không có bất kỳ quy 
luật tự nhiên nào hoạt động mà chỉ có sự hỗn loạn mà thôi. Thế 
nhưng, dù sao “tôi vẫn chẳng thích thú với ý tưởng cho rằng có 
tồn tại những quy luật thống kê buộc Chúa phải ra tay với từng 
trường hợp riêng rẽ”. 

Tương tựM. Planck, A. Einstein cũng nhìn thấy mối đe dọa đối 
với sự tôn tại của khoa học nấp đằng sau ý tưởng lượng tử hóa năng 
lượng. Trong một cuộc chuyện trò, ông nói rằng nếu cơ học lượng tử 
là đúng thì điều đó sẽ là sự kết thúc của ngành vật lý. 

Cùng lúc, những người khác cũng đón nhận những ý tưởng của A. 
Einstein một cách thận trọng. Trong suốt một thời gian dài đa số các 


nhà tự nhiên học, trong đó có không ít nhà bác học nổi tiếng, thậm 
ó2 


http://tieulun.hopto.org 


chí cả những người tham gia xây dựng thuyết lượng tử - như N. Bohr 
chẳng hạn, đều không hiểu gì về khái niệm photon do A. Einstein đưa 
ra. Đã đành rằng trong thế giới trực giác chẳng thể tìm ra một cái gì 
đó tương tự photon, người ta cũng không thấy nó trong thế giới của 
các khái niệm cũ. 

Sự kiện sau đây sẽ giúp ta hiểu rõ về tình thế lúc đó. Năm 1907, 
trường đại học Tổng hợp Vienna (Áo) khuyết một chân giáo sư thỉnh 
giảng vật lý lý thuyết. Được bạn bè cổ vũ, A. Einstein gởi công trình 
của mình tham gia thi tuyển. Đó chính là bài báo trình bày cách nhìn 
mới của ông đối với các hiện tượng lượng tử. Thật đáng buôn: công 
trình của ông bị Khoa Vật lý đánh giá không đạt yêu cầu. Giáo sư 
E. Forster gởi trả Einstein bài báo kèm theo lời nhận xét phũ phàng: 
“Tôi chẳng hiểu ông viết cái gì ở đây!”. Cũng nên nhắc lại rằng, 
chính nhờ bài báo đó mà năm 1921, A. Einstein được trao giải thưởng 
Nobel vật lý. 

Không kém phần hài hước là chuyện M. Planck để nghị Viện 
hàm lâm khoa học Đức trao giải thưởng cho Einstein vào năm 1912. 
Sau khi ca ngợi công lao của Einstein trong việc hình thành thuyết 
tương đối (lúc đó mới chỉ là thuyết tương đối hẹp), M. Planck đã phải 
năn nỉ các viện sĩ gác qua một bên giả thuyết lượng tử ánh sáng của 
Einstein. Cuối cùng, với sự đồng ý ngầm của Einstein và một số nhà 
vật lý khác, người ta đã chia sẻ đề nghị của Planck. 

Cố nhiên, A. Einstein và M. Planck chỉ đặt những viên đá đầu tiên 
cho một con đường mới. Việc những người đi tiên phong gặp chông 
gai là điều tất yếu. Thế nhưng, đối với những người tiếp bước tình thế 
dường như cũng không dễ dàng hơn. 


63 


http://tieulun.hopto.org 


Trong những năm 20 của thế kỷ vừa qua, trên cơ sở thuyết lượng 
tử ánh sáng đã hình thành môn cơ học lượng tử. Sự hình thành của 
nó tạo ra một bước ngoặt nhận thức và dĩ nhiên kèm theo vô số các 
sự kiện nghịch lý. 

Vào thời đó, mô hình nguyên tử do E. Rutherford để nghị đã được 
đông đảo các nhà khoa học nhìn nhận. Người ta kể lại rằng vào một 
ngày mùa đông năm 1911, Rutherford hớn hở nước vào thí nghiệm 
và reo to: “Bây giờ tôi đã biết nguyên tử trông ra sao”. 

Theo Rutherford, nguyên tử hydro - nguyên tử đơn giản nhất - 
bao gồm một hạt nhân nặng tích điện dương (proton) và một điện 
tử tích điện âm quay quanh hạt nhân. Các nguyên tử phức tạp hơn 
sẽ có số proton ở nhân tương ứng với số điện tử quay quanh hạt 
nhân - mô hình này giống như hệ Mặt trời có các hành tinh chuyển 
động xung quanh. 

Bức tranh sẽ rất tuyệt vời nếu không tính tới khiếm khuyết sau: Số 
là theo các quan điểm cũ về tính chất sóng thì nguyên tử bức xạ năng 
lượng một cách liên tục. Như vậy, sau một khoảng thời gian nào đó, 
các điện tử sẽ phải rơi vào nhân do hết năng lượng. Thế nhưng tại sao 
điều đó lại không xảy ra? 

Thực ra câu hỏi này không phải mới. Ngay từ cuối thế kỷ 19, khi 
phát hiện ra rằng nguyên tử không đồng nhất, các nhà vật lý đã bắt 
đầu thấy có gì đó không ổn. Vì thế ngay Rutherford, trong lúc đưa ra 
mô hình nguyên tử cũng tự hiểu rằng mô hình này vẫn chưa hoàn hảo. 
Tuy vậy, ông cho rằng chưa phải lúc xét tới tính ổn định của nguyên 
tử, tức là chưa vội tìm cách giải thích tại sao điện tử lại không rơi vào 


nhân. Kệ nó, rồi mọi việc sẽ đâu vào đó. 
ó4 


http://tieulun.hopto.org 


Quả thật, đã xuất hiện câu trả lời. Dựa trên thuyết lượng tử, N. Bohr 
đã đưa ra cách giải thích như sau: nguyên tử bền vững là vì nó bức 
xạ (và hấp thụ) năng lượng một cách gián đoạn, theo từng phần - gọi 
là lượng tử. Khi phát năng lượng, điện tử nhảy từ một quỹ đạo xa về 
một quỹ đạo gần nhân hơn; nếu điện tử chuyển dịch ngược lại - nó 


vừa hấp thụ năng lượng. 


Bản thân Bohr là người trước tiên cảm nhận được tính trái khoáy 
của khái niệm bước nhảy lượng tử, vì thế giải pháp của ông mang 
tính dung hòa. Không thể ngay lập tức vượt qua sức ép của quá khứ, 
ông đã trộn lẫn các định luật lượng tử với cơ học cổ điển. Vì vậy, 
trong mô hình của Bolhr, các điện tử vẫn quay theo các quỹ đạo theo 
lối cổ điển, nhưng chúng lại nhảy từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác 
theo các quy tắc của cơ học lượng tử. Cũng vì lý do này mà nhà vật 
lý Đức W. Heisenberg nói rằng Bohr đã cố gắng cân bằng giữa tính 
sóng và tính hạt. 

Tuy nhiên, cách giải quyết của Bohr đã gây ra một làn sóng phản 
đối quyết liệt từ phía các nhà vật lý theo trường phái cổ điển. Nhà 
vật lý người Đức M. Von Laue tuyên bố: “Thực là nhằm nhí. Phương 
trình Maxwell đúng trong mọi trường hợp và điện tử phải bức xạ năng 
lượng” - tức bức xạ liên tục, theo quan điểm M. Laue. 

Việc tìm kiếm câu trả lời cho vật lý nguyên tử vẫn tiếp tục. Nhà 
vật lý người Pháp L. de Broglie đã mạnh dạn cho rằng sự tồn tại đồng 
thời của tính chất sóng và tính chất hạt không phải là đặc trưng cho 
riêng ánh sáng mà là một quy luật chung cho toàn thể thế giới vi mô. 

Nhưng dường như ngay Broglie cũng chưa sẵn sàng đón nhận 
bước ngoặt như vậy. Mô hình thế giới vi mô của ông (sóng pilốt) vẫn 


65 


http://tieulun.hopto.org 


còn cố níu lấy thế giới quan cũ, vì vậy người ta đặt cho chúng cái tên 
“nhân mã” - một sinh vật đầu người mình ngựa. 

Theo Broglie, trường sóng cổ điển điều khiển chuyển động của 
hạt theo một quỹ đạo nào đó. Chính vì thế ông gọi nó là “sóng vật 
chất”. Chính Broglie cũng không hiểu tường tận quá trình sóng do 
ông nêu ra. Nhà vật lý Xô Viết, viện sĩ Fok nhận xét rằng “Broglie 
không hiểu sóng của Broglie”. 

Nhận định này được củng cố bằng những sự kiện sau: vào những 
năm 50 của thế kỷ 20, Broglie đột nhiên quay ra chống lại quan điểm 
của cơ học lượng tử cho rằng đối với các hạt cơ bản người ta buộc phải 
từ bỏ khái niệm quỹ đạo chuyển động mà chỉ có thể mô tả chuyển 
động của chúng bằng các phương pháp xác suất. Thực ra ngay từ hồi 
những năm 20, khi quan điểm này được hình thành, Broglie cũng đã 
không chấp nhận chúng, nhưng sau đó ông thỏa hiệp để rồi vài chục 
năm sau lại tuyên bố: “Tôi không tin”. 

Công việc xây dựng môn cơ học lượng tử hoàn thành nhờ công sức 
của nhà vật lý lý thuyết người Áo E. Schrodinger và W. Heisenberg. 
Phát triển ý tưởng của Broglie, năm 1926 E. Schrodinger đưa ra thuyết 
sóng về chuyển động của các hạt cơ bản. Theo thuyết này, trạng thái 
bền của các hệ ở cấp nguyên tử có thể được xem như các dao động 
riêng của trường sóng tương ứng với hệ đã cho. 

Đến đây, dường như quan niệm lượng tử đã hoàn toàn thắng thế. 
Người ta đã tìm ra lý thuyết giải thích hành vi của các hạt, một lý 
thuyết không hề vương vấn với quá khứ. Thế nhưng, tới đây lại xuất 


hiện nghịch lý. 
66 


http://tieulun.hopto.org 


Chúng ta nhớ lại rằng, Planck đã bắt đầu từ việc phủ nhận thuyết 
sóng và đưa ra khái niệm lượng tử năng lượng. Einstein vẫn còn nói 
tới sự hiện diện của các tính chất hạt trong sóng ánh sáng (khái niệm 
photon), còn tới Broglie, ngược lại đã đặt vấn đề về sự hiện diện của 
các tính chất sóng ở các hạt. Cuối cùng, Schrodinger tuyên bố rằng 
tất cả những gì diễn ra trong thế giới vi mô đều là các quá trình sóng. 
Còn hạt? Chúng hoàn toàn có thể được tạo ra từ sóng. 

Khoa học dường như đi theo những vòng xoắn ốc, nhưng không 
bao giờ trở về điểm khởi đầu. Được bổ sung bằng những cách nhìn 
mới, khoa học luôn đi về phía trước. Thế nhưng, những nhà khoa học 
bị quá khứ níu kéo lại hy vọng trở về với quá khứ. Khi lập nên môn cơ 
học sóng Schrodinger cho rằng có thể với thời gian môn này sẽ tiến 
tới bức tranh kinh điển. Theo ông, hạt nhân nguyên tử phải được bao 
bọc bằng sóng vật chất (chứ không phải là các điện tử chuyển động) 
trong một không gian ba chiều quen thuộc. Đồng thời, ông mơ được 
giải thoát khỏi các trạng thái gián đoạn - trạng thái lượng tử. Đối với 
ông, chúng tỏ ra không hợp lý: “Nếu chúng ta vẫn khư khư giữ lấy 
những bước nhảy lượng tử quái quỷ này thì tôi sẽ lấy làm hối hận vì 
mình đã làm việc với lý thuyết lượng tử”. 

Nực cười ở chỗ chính Schrodinger cũng không nhận thức được 
ngay giá trị phát minh của ông. Lúc đó, ông đang tham dự cuộc 
hội thảo do nhà vật lý người Đức P. Debye tổ chức. Ông này yêu 
cầu Schrodinger soạn thảo một thuyết trình để cập tới bài báo 
của Broglie vừa xuất hiện trên một tờ tạp chí khoa học của Pháp. 
Mặc dù không thích bài báo, gọi nó là “trò vớ vẩn” nhưng vì nể lời 
Debye nên Schrodinger đồng ý. Ông quyết định trình bày ý tưởng 


ó7 


http://tieulun.hopto.org 


của Broglie bằng những công thức toán học chặt chẽ và tổng quát 
hơn. Và ông đã thành công. Kết quả chính là phương trình sóng 
mang tên Schrodinger mô tả chuyển động của các hạt. Theo lời 
kể của nhà vật lý Xô Viết, Kapitsa thì chính Debye đã nói với ông 
rằng bản thân Schrodinger cũng không hiểu thấu đáo giá trị của bản 
thuyết trình. Schrodinger chỉ nghĩ đơn giản rằng ông đã tìm được 
phương cách tối ưu biểu đạt ý tưởng của Broglie. 

Gần như đồng thời với Schrodinger, W. Heisenberg cũng đề nghị 
một cách khác mô tả chuyển động của các hạt cực nhỏ. Tên tuổi của 
ông gắn liền với phương pháp ma trận của cơ học lượng tử do ông 
xây dựng nên. 

W, Heisenberg dùng một đại lượng toán học dưới dạng ma trận 
để biểu diễn trạng thái cơ học của các hạt. Ma trận là một bảng số 
gồm nhiều hàng và cột. Giao điểm của mỗi hàng và cột là một con 
số. Các phương trình cơ học cổ điển được áp dụng cho các con số 
trong ma trận. Vì ma trận khác với các con số thường nên chúng sẽ 
cho các kết quả mới. 

Sau này cả hai phương pháp của cơ học lượng tử hòa nhập với nhau 
và trong cơ học lượng tử hiện đại hai phương pháp này không thể tách 
rời nhau. Thế nhưng, lúc ban đầu W. Heisenberg cho rằng lý thuyết 
của ông không thể cùng tổn tại với cơ học sóng của E. Schrodinger 
và thậm chí ông còn giận lẫy thầy mình là M. Born khi ông này tỏ 
ra quan tâm tới phương pháp của E. Schrodinger. Về phần mình, E. 
Schrodinger cũng tỏ ra thù địch không kém. Tuy nhiên, nguồn gốc sâu 
xa của sự chống đối từ hai phía chính là quan niệm cho rằng không 


thể có chuyện cùng tổn tại của tính chất sóng và tính chất hạt. 
ó8 


http://tieulun.hopto.org 


Như chúng ta đã thấy, những người khai sinh ra thuyết lượng tử 
mặc dù tạo lập nên một lý thuyết hoàn toàn mới, thực ra vẫn cứ là tù 
binh của thế giới quan cũ. Như vậy, không có ai chống đối lại họ mà 
chính họ chống lại tư duy cũ kỹ của bản thân. Họ luôn bị những cách 
nhìn cũ níu kéo, mặc dù theo đà phát triển của thuyết lượng tử hấp 


lực của cái cũ dần dần yếu đi. 


SỨC THÔI MIÊN CỦA NHỮNG TÍN ĐIỀU 


Trong chương trước, chúng ta đã xem xét các sự kiện cho thấy tính 
bền vững của một tín điều đang ngự trị. Điều này thật dễ hiểu, bởi lẽ 
vào thời điểm xuất hiện, tín điều đó được khẳng định như một chân 
lý, mà con người ta thật khó chia tay với một chân lý. 

Tín điều còn đảm nhiệm vai trò rào cản đối với những giải pháp 
vội vã, thiếu chín chắn. Cũng chính vì nguyên do này mà người ta 
không vội vã chia tay với một tín điều có sẵn. Nhà toán học E. Fermi 
từng cho rằng trong khoa học chỉ nên nhìn nhận các định luật mới 
chừng nào không còn lối thoát nào khác. Còn nhà thiên văn Xô Viết 
V. Scholovki lại đề nghị đưa thêm thuật ngữ “suy đoán tự nhiên”, 
có nghĩa là chỉ sau khi mọi cố gắng giải thích một cách tự nhiên các 
hiện tượng vũ trụ đã trở nên bất lực mới thận trọng đề cập tới những 
khả năng “nhân tạo”. 

Tín điều sẽ là vật cản chắn ngang dòng suy nghĩ nhẹ dạ và khoa 
học nửa vời. Nó giúp kho tri thức của nhân loại không bị nhồi nhét 
đầy những rác rưởi, những ý tưởng, những giả thuyết chưa chín chắn. 
Lịch sử đã để lại không ít những chứng minh cho nhận định này. Sau 
phát minh của C. Roentgen, có biết bao loại tia khác cũng xuất hiện 


ó9 


http://tieulun.hopto.org 


như nấm sau cơn mưa. Thế nhưng rốt cục, sau khi kiểm tra, chúng nếu 
không phải là do hiểu sai thì cũng là kết quả của sự nhầm lẫn trong 
lúc thí nghiệm. Như vậy, dù tín điều cũ có bị lung lay, nói chính xác 
hơn là bị Roentgen điều chỉnh, nó vẫn đủ sức ngăn ngừa làn sóng 
các loại tia đỏm. 

Là chân lý, tín điều trở thành công cụ tìm kiếm, gia công và mô 
tả các yếu tố. Do đã là điểm tựa cho lý thuyết và thực tiễn hoạt động 
khoa học nên tín điều trở nên quá quen thuộc. Chúng ta thích ứng 
với nó tới mức không hề nghĩ tới những khả năng khác, các suy nghĩ 
khác với những øì tín điều mách bảo. 

Dần dà, hình thành một thói quen tâm lý tai hại. Chân lý, tính xác 
thực đã lùi ra phía sau và người ta công nhận tín điều theo quán tính: 
nó đúng bởi vì tất cả mọi người cho là đúng và từ trước tới nay ai 
cũng nhìn nhận là nó đúng. 

Thói thường, bao giờ cái cũ xem ra cũng có vẻ rất thuận tiện, cái 
mới luôn gây cảm giác khó chịu và thường bị chống đối. Những người 
cao tuổi ở thành phố Matxcơva kể lại rằng vào những năm 30 của 
thế kỷ 20, khi những tuyến xe điện ngầm vừa mới được xây xong, 
có nhiều người từ chối sử dụng loại phương tiện giao thông mới này. 
Tương tự, những tay kế toán già vẫn thích sử dụng bàn tính tay lóc 
cóc hơn dùng máy tính điện tử bỏ túi. 

Đây chính là tính ì của tư duy. Đáng tiếc là ngay các nhà khoa học 
không tránh khỏi bị tiêm nhiễm nó và đôi lúc nặng tới mức sự phát 
triển của khoa học bị kềm hãm trong hàng thế kỷ. 

Để làm ví dụ, ta không thể không tự hỏi tại sao trong khi con cá 
có thể bơi được rất linh hoạt và uyển chuyển nhờ vây và đuôi, thì con 


70 


http://tieulun.hopto.org 


người lại cứ khư khư sử dụng chân vịt quạt nước. Ai cũng biết rằng 
hiệu suất sử dụng động cơ của các tàu chạy bằng chân vịt rất thấp. Nó 
không những chỉ tạo ra lực đẩy mà còn tạo ra những xoáy nước ngược 
khiến tàu phải tốn phí thêm năng lượng để vượt chúng. 

Rõ ràng đằng sau giải pháp này hay giải pháp khác tập quán, thói 
quen giữ một vai trò không nhỏ. Chân vịt chẳng qua chỉ là hậu duệ 
của bánh xe nước vốn có mặt trên tất cả các loại tàu thuyễn trước khi 
tàu thủy hơi nước ra đời. Tới lượt mình, bánh xe nước trên tàu chẳng 
khác bao nhiêu so với guồng xe nước ở các cối xay bột vốn có từ 
hàng ngàn năm nay. 

Nói chung khi ấp ủ chế tạo một loại máy móc mới nào đó, các 
chuyên gia đều cố gắng chế tạo các chi tiết của nó giống một trong 
hình mẫu có sẵn trên đời, ví dụ phi cơ phải giống con chim đang vẫy 
cánh bay.... 

Con người chẳng vội vàng thay đổi cách nhìn đã già cỗi của mình 
không chỉ vì họ đã quá quen với chúng mà còn vì họ lười suy nghĩ. 
Nhà tâm lý học E. De Bono đã minh họa hiện tượng này như sau: 
không ai có thể đào một cái hố mới trong lúc vẫn rúc trong cái hố cũ 
và nếu cái hố được đào không đúng chỗ cần thiết thì chẳng có cách 
nào xoay xở để dưa nó về nơi mong muốn. Mặc dù người thợ đào đất 
nào cũng biết rõ điều này, nhưng họ chẳng mấy khi muốn đào một 
cái hố mới mà chỉ thích moi móc các hố cũ. 

Trong khoa học cũng vậy, người ta thường thích mở rộng hoặc 
khoét sâu những cái hố đã có sẵn. Thói quen này được thể hiện bằng 
xu hướng giải thích những sự kiện mới dưới ánh sáng của những quan 


niệm cũ, tức sử dụng hệ tín điều sẵn có. 
71 


http://tieulun.hopto.org 


Dưới đây là một ví dụ trong lịch sử khoa học minh họa cho luận 
điểm này. Một bá tước người Ý vùng Florence cho đào một cái giếng 
sâu và dự tính dùng cái bơm đưa nước lên. Thế nhưng nước lại chẳng 
chịu chiều lòng người. Cả ngài bá tước lẫn người thợ đều thất vọng. 
Biết rằng mình không được học hành nhiều nên họ mời nhà bác học 
G. Galilei - người nổi danh đương thời với vô số công trình khoa học. 
Dĩ nhiên Galilei biết rất rõ rằng nước vốn “sợ” khoảng chân không 
nên nếu rút không khí ra khỏi ống dẫn nước sẽ dâng lên trong ống và 
ông dựa vào nguyên tắc này hy vọng thỏa mãn yêu cầu của ngài bá 
tước. Thế nhưng, mặc cho Galilei xoay xở mọi cách, nước cũng chỉ 
nâng lên được 18 khủy tay (đơn vị đo độ dài của dân xứ Florence thuở 
đó). Thúc thủ trong nhận thức đã có sẵn, Galilei bèn giải thích rằng 
nước tuy “sợ” khoảng chân không, nhưng có giới hạn và I8 khủy tay 
chính là giới hạn đó. Như vậy, chính Galilei cũng chỉ đào bới trong 
cái hố đào sẵn. May mắn thay, đầu óc của chàng trai E. Torricelli, 
học trò của Galilei còn tươi rói. Anh ta đã bứt tung những sợi dây 
vô hình do những quan niệm cũ tạo ra và làm cho tên tuổi của mình 
trở nên bất tử. Torricelli chứng minh rằng thủ phạm chính là áp suất 
của không khí. Nó luôn tạo ra một cột nước cao không quá 18 khủy 
tay. Có lẽ Torricelli đã lấy làm tiếc vì vinh dự đã đến với anh ta chứ 
không phải với người thầy mà anh hằng yêu quý. 

Ví dụ này còn phản ánh một khía cạnh khác: Một trong những yếu 
tố khiến phần lớn mọi người trung thành với hệ tín điều cũ là cái mà 
người ta thường gọi là “hiệu ứng của vầng hào quang” vốn luôn bao 
bọc lấy các bậc vĩ nhân khoa học. Sức thôi miên của những bậc vĩ 
nhân lớn tới mức những lời họ nói ra được hết thảy mọi người tuân 


theo chẳng hề nghĩ ngợi. Thế nhưng, chính những con người đây uy 


72 


http://tieulun.hopto.org 


tín ấy lại mang trong mình biết bao tín điều cũ kỹ. Có thể, đó không 
phải là những điều do họ khám phá ra mà chỉ là những quan điểm được 
họ chia sẻ và nhìn nhận như những khuôn mẫu cho tư duy khoa học. 

Cuộc đời thường nảy sinh những mâu thuẫn: bọn trẻ mày mò khám 
phá ra những điều mới mẻ, thế nhưng đa số những ý tưởng được nhìn 
nhận lại thuộc về các nhà nghiên cứu có uy tín, những người đã khẳng 
định được tên tuổi của mình trong khoa học. Giả như có hai bài báo 
về cùng một vấn đề xuất hiện trên một tạp chí khoa học. Một tuy đưa 
ra giải pháp theo lối truyền thống nhưng thuộc về một nhà nghiên 
cứu có tên tuổi. Bài báo kia rất hấp dẫn nhờ những đề nghị táo bạo 
nhưng lại được viết ra dưới ngòi bút của một anh chân ướt chân ráo 
trong nghề. Điều chắc chắn là công luận sẽ nghiêng về tay lão làng 
và có xu hướng soi mói những dòng chữ của cậu trẻ. 

Uy tín có quyền lực mạnh tới mức đôi khi nó đẻ ra những sai lầm. 
Ví dụ, Vavilov từng lưu ý rằng “trong mọi cuộc tranh luận I. Ñewton 
luôn là người chiến thắng, kể cả lúc ông sai hoàn toàn”. 

Vào những năm 70 của thế kỷ 18, sau những cuộc thám hiểm 
vùng nam bán cầu tới tận vĩ độ 71° nhưng không thấy đất liền đâu 
cả, nhà hàng hải J. Cook vội vã tuyên bố rằng lục địa Nam cực - nếu 
có - phải nằm sát điểm cực Nam của Trái đất. Điều này có nghĩa là 
việc tìm ra lục địa Nam cực hầu như là chuyện không tưởng đối với 
các nhà hàng hải. 

Kết luận này phát ra từ cửa miệng của một người uy tín như Cook 
đã ảnh hưởng không nhỏ tới công cuộc nghiên cứu Nam cực. Nói gọn 
lại là người ta đã ngưng tất cả các chuyến thám hiểm tới đó. Mãi tới 


đầu thế kỷ 19, lục địa Nam cực mới được phát hiện. 
73 


http://tieulun.hopto.org 


Một hiện tượng nữa có tên là “chủ nghĩa tuân thủ” cũng giữ một 
vị trí nhất định trong việc củng cố các tín điều. Đây là một thuật 
ngữ dùng trong tâm lý học phản ánh xu hướng tâm lý khi một người 
dễ dàng đồng ý với những ý kiến của người khác, chia sẻ và bảo vệ 
chúng. Những người như thế thường được coi là những người quá 
dễ dãi. Họ dễ bị người khác lung lạc. Họ thường mong muốn bày tổ 
tình đoàn kết, không muốn làm hỏng quan hệ với người xung quanh, 
không muốn bị lạc lõng. 

Các nhà nghiên cứu Đức có làm một cuộc thí nghiệm như sau: 
người ta phát cho mỗi người trong một nhóm thợ hàn một số que hàn 
có đánh nhãn của các hãng sản xuất khác nhau và yêu cầu nhận xét 
về chất lượng của từng loại. Kỳ thực, tất cả các que hàn đều cùng một 
loại nhưng được đóng gói và dán nhãn khác nhau. Hầu hết tất cả mọi 
người trong nhóm đều chỉ ra những loại que hàn nào tốt hơn, loại nào 
kém hơn cùng những lời giải thích dài dòng. Duy chỉ có một người nói 
rằng “chẳng có sự khác biệt nào giữa chúng”. 

Ngoài ra, còn có những hiện tượng tâm lý khác ngăn cản các nhà 
nghiên cứu từ bỏ những hiện tượng cũ kỹ. Có nhiều người khá dễ 
dàng chấp nhận cái mới, nhưng chỉ trên cửa miệng mà thôi. Hễ phải 
áp dụng vào thực tiễn nghiên cứu khoa học hay sản xuất thì họ luôn 
tìm đủ cớ để giẫm chân tại chỗ. 

Thỉnh thoảng có những người không muốn đứng ra bảo vệ những 
điều tiến bộ, chỉ vì họ nghĩ một cách đơn giản rằng một ý tưởng có 
giá trị sẽ tự khẳng định. 

Sự chống đối cực đoan đối với những sự tiến bộ là biểu lộ sự thù 


địch với bất kỳ cái gì được coi là mới. Giống như nguyên tắc của lực 


74 


http://tieulun.hopto.org 


và phản lực, phát kiến càng quan trọng, đe dọa vứt bỏ những cái cũ 
kỹ thì sự chống đối thù địch càng mạnh mẽ. 

Giống như một phân tử protein lạ xâm nhập sẽ kích thích sự phản 
ứng đào thải của toàn bộ cơ thể, trong xã hội một ý tưởng mới bao 
giờ cũng được đón nhận như một tín hiệu cảnh báo mối nguy hiểm 
và kích hoạt cái gọi là “hệ miễn nhiễm trí tuệ”. Nó sẽ cố gắng đào 
thải ý tưởng mới vì ý tưởng này không phù hợp với những khái niệm 
sẵn có. Trong giới các nhà khoa học tôn tại cái được mệnh danh là 
“thông tin cơ sở”, nguồn dinh dưỡng của hệ tín điều. Tất cả những 
øì vượt ra khỏi giới hạn của “thông tin cơ sở” đều tạo ra sự chống 
đối tinh thần và phải bị chèn ép. Vì thế trở ngại của tiến bộ khoa học 
không phải ở chỗ có quá ít ý tưởng mới mà chính là ở khả năng giải 
thoát khỏi những ý tưởng cũ. 

M. Planck - như chúng ta còn nhớ - vốn là người vương vấn rất nặng 
với cách nhìn lỗi thời, đã phải buôn rầu viết trong cuốn tự truyện khoa 
học của mình rằng chân lý mới thắng thế không phải vì chúng thuyết 
phục được những kẻ chống đối hay họ tự nhận thức được sai lầm của 
mình, mà đơn giản chỉ vì cái cũ chết dần và cái mới liền thế chỗ. Có lẽ 
trong câu này, Planck muốn gởi gắm các tiến bộ khoa học cho lớp trẻ. 

Ch. Darwin cũng đã từng có phát biểu tương tự, ông khuyên bạn 
chớ hy vọng thuyết phục được các nhà khoa học đã có kinh nghiệm 
tin vào cái mới. Đầu óc họ đầy ắp những sự kiện được họ xem xét từ 
những quan điểm hoàn toàn đối lập với cách nhìn mới mẻ của bạn. 
"Nhưng tôi nhìn về tương lai với niềm tin rằng lớp trẻ, một thế hệ 
những nhà tự nhiên học mới, sẽ đủ sức lượng giá cả hai mặt của vấn 


để" - Darwin viết. 


75 


http://tieulun.hopto.org 


Có lẽ, Darwin cũng đã nếm mùi chua cay trong cuộc đọ sức với 
những quan điểm cũ kỹ và cái giá ông phải trả đắt tới mức nhà tự 
nhiên học vĩ đại này phải thốt lên: “Ước gì tất cả nhà bác học chết 
quách ở tuổi sáu chục. Khi đã bước qua cái tuổi đó họ chắc chắn sẽ 
bắt đầu chống lại bất kỳ học thuyết mới nào. Lúc Darwin đặt bút viết 


những dòng này ông chưa tới tuổi... tứ tuần. 


NHỮNG GÌ ĐỨNG SAU CÁI GỌI LÀ “TƯ DUY HỢP LÝ”? 


Trách nhiệm đỡ đầu cho các tiến bộ khoa học thường đặt lên 
vai của những cơ quan như Viện hàn lâm, hội khoa học, báo chí, 


nhà xuất bản. 


Thế nhưng, Viện hàn lâm khoa học Pháp đã từng gạt bỏ đề nghị 
của E. Jenner và coi tàu thủy chạy bằng hơi nước do R. Fulton 
sáng chế là một ảo tưởng. Còn Viện hàn lâm Y học Paris đã chụp 
mũ cho F. Mesmer là kẻ lừa đảo, người thực hiện ca thôi miên 
đầu tiên. 

Người ta kể lại rằng Napoleon không chỉ đơn giản là người ủng 
hộ quyết định của Viện hàn lâm Pháp về vấn đề tàu thủy hơi nước, 
mà dường như ông là người khởi xướng quyết định này. Tuy nhiên, 
Napoléon đã phải hối tiếc vì hành động của mình. Khi đã là tù binh 
của người Anh, ông ngậm ngùi dõi theo chiếc tàu hơi nước đang vượt 
chiếc thuyền buồm chở mình tới nơi lưu đày tại đảo Saint Hélena và 


than rằng: “Đuổi Fulton, ta đã đánh mất ngai vàng”. 


Còn đối với F. Mesmer, Viện hàn lâm khoa học Paris tổ ra mạnh 
tay hơn. Sau khi tham dự buổi chữa bệnh đầu tiên của ông bằng 
phương pháp thôi miên, các viện sĩ đồng loạt công khai thóa mạ ông. 


76 


http://tieulun.hopto.org 


Người duy nhất trong các thành viên của Viện dám lên tiếng bảo vệ 
Mesmer liễn bị trục xuất ngay lập tức khỏi cơ quan khoa học đáng 
kính của nước Pháp. Trong suốt gần một thế kỷ sau đó, thôi miên bị 
coi như một tà thuật lừa đảo. 

Viện hàn lâm khoa học Pháp cũng từng có một quyết định không 
công nhận cái gọi là “đá rơi từ trên trời” - thiên thạch. Chuyện này 
xảy ra vào cuối thế kỷ 18. Các viện sĩ ký tên trong quyết định này 
(bao gồm cả nhà hóa học lừng danh A. Lavoisier, tên tuổi của ông 
gắn liền với việc tìm ra khí oxy) giải thích rằng không thể có chuyện 
đá từ trên trời rơi xuống bởi lẽ bầu trời không phải là thể rắn. 

Nếu bảo những chuyện trên thuộc về quá khứ xa xôi, thì ngay trong 
thế kỷ 20 chuyện tương tự nào phải không có. Số là vào thời đỉnh 
vinh quang của mình (1922) Einstein thực hiện chuyến chu du vòng 
quanh các châu lục theo lời mời của giới khoa học. Ông được đón 
tiếp nồng nhiệt ở châu Âu, Nhật Bản. Nước Nga Xô Viết non trẻ lúc 
đó đã tặng Einstein danh hiệu viện sĩ hàn lâm. Thế nhưng, 33 viện sĩ 
của Viện hàn lâm khoa học Pháp vốn chống lại thuyết tương đối đã 
đe dọa tẩy chay phiên họp của Viện đón mừng Einstein. 


Hội khoa học hoàng gia Anh cũng chẳng thua kém. Lịch sử còn 
ghi lại rằng chính trong căn phòng họp của Hội, học thuyết tiến hóa 
non trẻ của Ch. Darwin đã được đón nhận một cách thù địch, bóng 
đèn điện do T. Edison chế ra bị coi là đồ vô dụng và cột thu lôi sẽ tạo 
điều kiện tốt cho các đám mây phóng tia lửa điện. 

Chính vì những ý kiến đầy “uy tín” đó, hiếm người dám lắp đặt cột 
thu lôi và số phận của những kẻ cả gan chấp nhận cái mới cũng không 


lấy gì làm suôn sẻ. Vụ án De Wiesery là một ví dụ thú vị. Năm 1870, 
77 


http://tieulun.hopto.org 


cư dân thành phố nhỏ Saint Honoré của nước Pháp đệ đơn kiện De 
Wiesery với lý do ông này đặt một cây thu lôi trên nóc nhà mình, gây 
nguy hiểm cho hàng xóm láng giểng. Vụ kiện kéo dài suốt 4 năm trời. 
Người bảo vệ cho De Wiesery trước tòa là M. Robespierre lúc đó còn 
là một luật sư chưa có tiếng tăm nhưng về sau sẽ nổi danh trong cuộc 
Cách mạng tư sản Pháp 1789. Ông đã thành công và cũng từ đây tên 
tuổi của Robespierre trở nên quen thuộc với dân chúng. Trạng sư bên 
nguyên không ai khác chính là P. Marat, một nhân vật khác của Cách 
mạng Pháp. Lúc xảy ra vụ De Wiesery, ông đã là nhà văn chuyên viết 
các sách phổ biến kiến thức. Marat đã cho ra đời 3 cuốn sách viết về 
điện và dĩ nhiên ông bảo vệ quan điểm truyền thống. 

Tòa phán quyết phần thắng nghiêng về phía De Wiesery, thế nhưng 
nước Pháp vẫn không chịu nhìn nhận cột thu lôi. Chẳng thế mà cho 
tới cuối thế kỷ 19,tòa nhà của sứ quán Pháp ở Mỹ vẫn không có cột 
thu lôi. Nhân một cơn dông đầu mùa xuân, sét đã phá hoại một phần 
tòa biệt thự và gây tử vong cho một số nhân viên sứ quán. Sự kiện bi 
thảm này đã có ảnh hưởng nhất định và chẳng bao lâu sau đó cột thu 
lôi đã chễm chệ ngự trên nóc nhà. 

Cuộc chiến giữa những quan niệm mới trong y khoa còn gay gắt 
hơn. trong suốt 1500 năm, các thầy thuốc vẫn nhất nhất tuân theo lời 
dạy của K. Galen cho rằng máu tĩnh mạch và máu ở động mạch là 
hai loại chất hoàn toàn khác nhau về thành phần lẫn công dụng: máu 
đen ở tĩnh mạch mang dưỡng chất nuôi cơ thể; máu đỏ trong động 
mạch đem lại hơi ấm và sự sống cho cơ thể. Với thời gian, có nhiều 
chứng cớ cho thấy quan niệm trên tỏ ra không phù hợp với thực tế, 
thế nhưng trải qua nhiều thế kỷ tín điều này không hề bị suy suyển. 


78 


http://tieulun.hopto.org 


Đột nhiên, vào đầu thế kỷ 17, một bác sĩ người Anh tên là V. Harvey 
đưa ra giả thuyết mới. Ông nêu ra ý tưởng tuần hoàn máu, vai trò của 
tim và phổi trong việc làm sạch và phục hồi sức sống của máu. Ngay 
lập tức, V. Harvey trở thành mục tiêu công kích không chỉ từ phía 
những nhà nghiên cứu riêng lẻ mà ngay các tổ chức hội đoàn y khoa 
cũng chẳng để cho ông yên thân. Lúc đó người ta hô hào “Chẳng thà 
sai lầm của Galen còn hơn chân lý của Harvey”. Bệnh nhân của Harvey 
bỏ đi. Người ta tìm cách đầu độc ông. Đức vua Carl I nổi giận. Kết 
cục thật bi thảm: nhà riêng của Harvey bị cướp phá rồi rụi tàn trong 
ngọn lửa căm thù, các bản thảo của ông cũng chung số phận. 

Y học hiện đại không lạ lẫm gì chuyện tiếp máu. Thế nhưng, chật 
vật lắm kỹ thuật này mới đi vào cuộc sống. Người khai sinh cho việc 
tiếp máu cho bệnh nhân là bác sĩ kiêm nhà triết học người Pháp - ông 
J. Denis. Lần đầu tiên, vào giữa thế kỷ 17, ông đã thực hiện thành 
công một ca tiếp máu của một con cừu non cho một bệnh nhân đang 
lâm nguy vì bị mất máu quá nhiều. Thực ra, đây là một phương pháp 
rất nguy hiểm vì máu tiếp cho người được lấy từ một động vật nên 
kết quả rất hạn chế và gây nhiều tử vong. Nghị viện Pháp lúc đó đã 
ra một nghị quyết cấm J. Denis tiếp tục thực hành phương pháp tiếp 
máu. Còn báo chí thì nhạo báng ông khi viết rằng để tiếp máu cần 
tới 3 con cừu: một con cho, một con nhận còn con thứ ba đảm nhận 
việc truyền máu - hàm ý cả Denis lẫn người chịu tiếp máu đều ngây 
thơ ngu ngốc như những con cừu. 

Tuy nhiên việc tiếp máu cho bệnh nhân được công nhận trở lại 
vào trước, sau khi người ta quyết định dùng máu người chứ không 
lấy máu của động vật. Sang thế kỷ 20, sau công trình phân loại 


79 


http://tieulun.hopto.org 


nhóm máu của nhà nghiên cứu người Áo C. Lanschteiner và nhà 
tự nhiên học người Séc Ya. Yanski, việc truyền máu đã trở thành 
thông dụng. 

Trong tay những kẻ bảo thủ có đủ các phương tiện để trị những 
kể tiên phong cứng đầu, trong đó phải kể tới báo chí, các cơ sở giáo 
dục, nhà xuất bản. 

Thông thường, phải mất một thời gian khá dài, những ý tưởng tiên 
tiến mới lọt vào các chương trình giảng dạy. Bởi thế, trong lúc các 
bác sĩ thực hành những phương pháp chữa bệnh mới thì đám sinh viên 
y khoa vẫn tiếp tục nhồi nhét mớ kiến thức cũ kỹ. Trong các ngành 
khác thực trạng cũng tương tự như vậy. Hơn 100 năm sau khi cuốn 
sách “Bàn về sự quay của các thiên thể” của N. Copernic, khái niệm 
về hệ mặt trời vẫn chưa được đưa vào các sách giáo khoa dành cho 
sinh viên khoa thiên văn của các trường đại học ở Tây Âu. Ở đó người 
ta vẫn dạy học trò theo những chỉ dẫn của Ptolémé. 

Việc xuất bản sách cũng chẳng hơn gì. Không cần đi đâu xa, chỉ 
lấy ví dụ ngay cuốn sách vừa kể trên của Copernic. Sử liệu ghi lại rằng 
bản in đầu tiên đến tay Copernic đúng vào ngày ông qua đời - 24 tháng 
3 năm 1543. Thế nhưng bản thảo cuốn sách lại có từ năm 1507. Nói 
cho chính xác, lúc đầu Copernic có đôi chút chần chừ, không vội cho 
nó ra đời vì muốn kiểm nghiệm lại số liệu và các quan sát của mình. 

Một trong những nhà toán học hàng đầu của nước Đức thế kỷ 19 
là L. Croneker đã không ngần ngại tìm cách ngáng đường một người 
đồng bào của mình là H. Cantor khiến ông này chẳng những không 
kiếm được một chức vụ nào ở trường đại học mà thậm chí cũng chẳng 


nơi đâu dám nhận đăng dù chỉ một bài báo của ông. Tất cả chỉ vì 
80 


http://tieulun.hopto.org 


Cantor - tác giả của lý thuyết tập hợp - đã đưa ra được chứng minh 
rất chặt chẽ, rất thuyết phục cho những ý kiến của mình. Còn A. 
Poggendorff, tổng biên tập một tờ tạp chí khoa học của Đức thế kỷ 
trước đã từ chối đăng một bài báo của R. Meyer trình bày định luật 
bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. 

Nhưng dường như loài người chẳng học được øì từ lịch sử của chính 
mình nên những cảnh tượng như vừa nêu vẫn diễn ra trong thế kỷ 20. 
Trong một chừng mực nào đó có thể nói rằng chúng ngày càng khắc 
nghiệt hơn. Nhân đây xin nhắc lại một câu nói của nhà triết học Đức 
Hegel: Lịch sử dạy chúng ta rằng loài người chẳng học được điều gì 
từ những kinh nghiệm quá khứ của mình”. 

Không phải người ta chịu xuất bản ngay những công trình của De 
Broglie về thuyết lượng tử. Bản thảo của những bài báo của các nhà 
vật lý Mỹ D. Uhlenbeck và S. Goudsmit, trong đó hai ông tiên đoán 
về sự hiện diện của spin ở các điện tử, đã vĩnh viễn nằm ở đâu đó 
trong sọt rác của các tòa soạn. Ban biên tập cho rằng bài báo của hai 
ông trình bày những vấn đề không ai thèm chấp nhận. 

Uy tín của những cái đầu vĩ đại, sự gắn bó về mặt tâm lý đối với 
những tín điều cũ kỹ, thái độ của những cơ quan bảo trợ khoa học... 
đã tạo ra một môi trường đặc biệt được gọi là “tư duy hợp lý” nhằm 
bảo vệ những tri thức cũ như những cái gì đó duy nhất đúng. 

Về bản chất, những chuẩn mực này chỉ là một mớ giáo điều thuộc 
về khoa học của ngày hôm qua. Nếu tin chúng, nhà nghiên cứu sẽ 
chẳng dám động tay chân, chẳng thể thay đổi được điều gì. Biết bao 
phát minh khoa học bị coi là vô lý chỉ vì đã vượt ra khỏi ranh giới 
của cái “tư duy hợp lý” đó. 


81 


http://tieulun.hopto.org 


Ở MŨI NHỌN CỦA SỰ TIẾN BỘ 

Do tác động của các yếu tố bảo toàn hình thái cũ, hình thái này sẽ 
biến thành một định kiến. 

Lịch sử đã chứng minh rằng phá vỡ định kiến đó còn khó hơn là 
phá vỡ hạt nhân nguyên tử: phải có biết bao nhiêu là ý tưởng độc đáo, 
biết bao nhiêu con người dám xả thân mới làm được điều này. Và 
những ý tưởng, những con người đó thường bị rơi vào thế thiểu số, 
bị chỉ trích, bị lên án. Cho nên, làm khoa học thực thụ đòi hỏi người 
làm khoa học phải có lòng dũng cảm. 

Trước lúc bước lên giàn hỏa thiêu, nhà tư tưởng vĩ đại người Ý D. 
Bruno vẫn kiên định tuyên bố: "Người ta có thể thiêu đốt tôi, nhưng 
đừng mong lấy xác tôi làm vật cản trên những nẻo đường đưa nhân 
loại tới tương lai xán lạn". Nhờ thái độ cương quyết không cúi đầu 
tuân phục trước những tín điều lỗi thời, khoa học mới có thể tiến lên 
phía trước. 

Năm 1832, khi mới bước vào tuổi 19, nhà toán học thiên tài Pháp 
E. Galois ngã xuống trong một cuộc đấu kiếm, để lại những kết quả 
nghiên cứu mở ra một thời kỳ mới cho toán học. Cuộc đời toán học 
của ông vỏn vẹn chỉ có 3 năm, nhưng công trình lý thuyết nhóm của 
ông đã đem lại cho thế giới bao ý nghĩa sâu xa, làm chao đảo toàn 
bộ ngành toán học. Và không chỉ riêng toán học, Ngày nay, những 
khái niệm như "nhóm", "phân nhóm”, "trường" ảnh hưởng mạnh mẽ 
tới tất cả các ngành khoa học tự nhiên. 

Tuy nhiên, những ý tưởng của Galois quá mạnh bạo, tới mức giới 
toán học đương thời vị tất có thể đánh giá chúng một cách công bình. 
Khi E. Galois nộp công trình của mình cho Viện hàn lâm Khoa học, 


82 


http://tieulun.hopto.org 


ngay các đại thụ toán học như O.Koshi, J. Fourier đều tỏ ra không 
hiểu chàng trai này muốn nói gì. Rốt cục, họ bỏ quên bản thảo viết 
tay của anh ở đâu đó. Theo yêu cầu của C. Poisson, một trong các 
nhà toán học tiếng tăm thời đó, E. Galois dựa theo trí nhớ viết lại 
công trình đã bị thất lạc. Nhưng rồi, chính Poisson cũng không đủ 
sức nhận thức vấn đề. Ông viết: "Chúng tôi đã tập trung trí lực mong 
hiểu thấu đáo các phép chứng minh của ngài Galois. Các lập luận 
của ông ta không đủ mức rõ ràng, chưa được triển khai thích đáng và 
vì thế người khác không có cơ hội đánh giá xem chúng chính xác tới 
mức nào. Chúng tôi không thể có ý kiến về công trình của ông ta". 

Người ta từ chối không công bố toàn bộ công trình của Galois. 
Khó khăn lắm, anh mới đăng được hai bài báo tóm tắt nội dung công 
trình, thế nhưng điều này cũng chẳng giúp cho tình thế của anh trở 
nên khá hơn. Phải chăng số phận chỉ dành cho anh sự hờ hững, im 
lặng của mọi người? 

Tuy vậy, chàng trai không chịu lùi bước. Biết rõ giá trị công trình 
nghiên cứu của mình đối với tương lai của toán học, anh bền bỉ tìm 
cách để mọi người hiểu được những kết quả tìm tòi của mình. " Tôi 
không cần sự giúp đỡ. - Galois tuyên bố - mà muốn đương đầu với kẻ 
thù để tranh cãi, phản bác". Anh quả là con người dũng cảm. Người 
xưa thật chí lý khi cho rằng giá trị của một con người được đánh giá 
qua tầm cỡ của kẻ thù của anh ta. Galois đang tìm kiếm, đang chờ 
đợi kẻ thù. Anh đang mong được chiến đấu. Được vậy tốt trăm lần 
so với sự hững hờ, im lặng. 

Cần phải ghi nhận rằng Galois là người ủng hộ những quan điểm 


chính trị cấp tiến. Anh là thành viên của tổ chức cộng hòa cánh tả 
83 


http://tieulun.hopto.org 


"Bạn dân" công khai chống lại chế độ quân chủ và đã hai lần ngồi 
tù. Vào đêm trước cuộc đấu súng (mà người đời sau cho là một âm 
mưu khiêu khích do các đối thủ chính trị của anh tổ chức), nhà toán 
học trẻ tài năng đã viết lá thư tuyệt mệnh gởi một người bạn, trong 
đó anh trình bày ngắn gọn những phát hiện của mình. Anh yêu cầu 
thông báo chúng cho các nhà toán học Đức K. Jakobi và K. Gauss 
để họ đánh giá về tính đúng đắn và tầm quan trọng của các phát 
hiện của mình. 

Mặc dù bức thư được công bố sau khi Galois qua đời nhưng nó cũng 
rơi vào im lặng. Mười bốn năm sau đó, nhà toán học GŒ. Louisville 
đã thu thập và xuất bản di cảo của Galois. Chúng chỉ vỏn vẹn có vài 
chục trang. Sách đã in ra, nhưng chẳng thấy ai lên tiếng đả động tới 
nội dung lý thuyết của Galois. 

Mãi cho tới những năm 70 của thế kỷ trước, người ta mới quan 
tâm tới các công trình của nhà toán học Pháp vĩ đại này. Từ đó trở đi, 
các nhà nghiên cứu thường xuyên cầu cứu tới Galois. 

Tuy vậy, ngay trong thế kỷ 20 này, không phải tất cả các nhà khoa 
học đều hiểu rõ lý thuyết của Galois. Hồi năm 1910, giữa nhà toán 
học O.Veblen và nhà vật lý D. Jeans có cuộc thảo luận kế hoạch cải 
cách chương trình giảng dạy tại đại học Prinston, Mỹ. D. Jeans, lúc 
đó là một nhà khoa học khá nổi tiếng và được kính trọng, bày tỏ ý 
kiến của mình về lý thuyết nhóm của Galois như sau: "Lĩnh vực toán 
học này chẳng đem lại lợi ích gì cho vật lý". May mắn là O. Veblen 
đã bỏ ngoài tai lời khuyên của đồng nghiệp. 

Như chúng ta thấy, sau gần 100 năm mà những ý tưởng táo bạo 


của người thanh niên Galois vẫn chưa được đánh giá đúng huống 
84 


http://tieulun.hopto.org 


chi những người đương thời. Thế mới biết bức màn im lặng bao phủ 
quanh Galois nặng nễ, kiên cố tới mức nào. 

Nhà toán học thiên tài Nga L. Lobachevski, người được mệnh 
danh là "Copernic trong hình học", cũng từng vấp phải sự kháng cự 
của những người đương thời. Ông đã phải vất vả bảo vệ lý thuyết của 
mình, đương đầu với những quan niệm hình thành lâu đời trong thế 
giới khoa học, những định kiến xã hội. 

Khi những ý tưởng về hình học phi Euclide của L. Lobachevski 
được đưa ra thảo luận tại Viện hàn lâm khoa học Nga, các nhà toán 
học lớn của Nga lúc đó như M. Ostrogradski và V. Bunyakovski đã 
lên tiếng đánh giá: "Công trình không nhận được sự nỗ lực cần thiết 
nên rất khó hiểu". Kết thúc bài phát biểu, M. Ostrogradski kết luận: 
công trình này "không đáng để Viện hàn lâm bỏ công bàn bạc". 

Sau những đánh giá phũ phàng như vậy của các chuyên gia, 
những kẻ theo đuôi, thậm chí xa vời với toán học mặc sức khua 
mép. Đáng buôn là những người này lại sử dụng báo chí để tạo 
môi trường thù địch quanh cá nhân nhà bác học. Tờ tại chí của 
F. Bulgarin, một kẻ lừng danh với những trò hãm hại các nhà văn 
tiến bộ hồi đó, viết rằng: "Không hiểu bằng cách nào từ môn hình 
học vốn rất rõ ràng và sáng sủa, ngài Lobachevski lại có thể tạo 
ra một học thuyết nặng nề và tối tăm đến thế. Viết hay xuất bản 
những trò viễn tưởng đó để làm gì?". 

Đối với L. Lobachevski sự việc ngày càng trở nên tôi tệ hơn. 
Năm 1846 người ta cách chức hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp 
Kazan của ông bất chấp những lời nài xin của nhiều nhà khoa học 
khác. Một năm sau đó, ông cũng bị tước danh hiệu giáo sư cùng tất 


85 


http://tieulun.hopto.org 


cả các chức vụ của mình trong trường. Thế nhưng, ý kiến của các 
chuyên gia, những lời nhạo báng của dư luận không bẻ gãy ý chí của 
nhà bác học. Ông không chịu từ bỏ quan điểm của mình. 

Câu chuyện về Galois được lặp lại: Những ý tưởng của nhà toán 
học Nga quá mới mẻ. Phải mất một thời gian dài người đời mới có 
thể chấp nhận chúng. Sau Lobachevski, nhiều người khác đã đề xuất 
các phương án hình học phi Euclide: nhà toán học Hungary Y. Bolyai, 
nhà toán học Đức G. Riemanmn và nhiều nhà nghiên cứu khác. Nhưng 
tất cả đều không được chấp nhận. 

Ngay tới cha của Yanosh Bolyai là Frankash Bolyai, một nhà toán 
học ưa mày mò tìm kiếm những điều khác thường, cũng đành phải 
khẩn nài con đừng tiếp tục nghiên cứu lý thuyết nhóm. Ông cảnh cáo 
cậu con trai: "... Nó (lý thuyết nhóm - ND) sẽ cướp đi của con sức 
khỏe, sự thanh thản và mọi niềm vui khác. Cái vực đen đó đủ sức 
chôn vùi hàng ngàn người khổng lồ cỡ Newton... ". Chàng thanh niên 
Bolyai đã không nghe lời cha. Anh công bố công trình của mình sau 


Lobachevski 3 năm. 


Sau này, dựa trên các bản thảo của C. Gauss để lại, người ta biết 
rằng chính ông cũng nung nấu trong đầu về một lý thuyết hình học 
không gian mới. Thuật ngữ "hình học phi Euclide" là do ông đề xuất. 
Thế nhưng, Gauss đã không công bố kết quả nghiên cứu của mình vì 
sợ rằng "những con lừa" - theo cách diễn đạt của Gauss - trong khoa 
học sẽ chẳng hấp thụ nổi. Chắc hẳn, Gauss không muốn hứng chịu 
những lời nhạo báng hay một lối đối xử tàn tệ mà Lobachevski đã 
phải trải qua. Vì lòng dũng cảm của mình, Lobschevski được người 
đời sau nhìn nhận như ông tổ của hình học phi Euclide. 


8ó 


http://tieulun.hopto.org 


Với thời gian, các công trình của Lobachevski và Bolyai càng gây 
được nhiều sự chú ý trong giới toán học. Nhiều cuộc tranh luận gay 
gắt bùng nổ. Trong suốt nhiều năm nửa sau thế kỷ 19, hội toán học 
Gottingen, nơi tụ hội những bộ óc kiệt xuất đương thời là trung tâm 
thảo luận về môn hình học mới. Chỉ từ những năm 70 thế kỷ trước 
trở đi, sau công trình của G. Riemamn, hình học phi Eclide mới chiếm 
được vị trí bình đẳng cùng các ngành toán học khác. Tuy thế, không 
phải nó đã được tất cả mọi người nhìn nhận. Ngay nhà triết học Đức 
G. Lotze, một người có ảnh hưởng lớn tới các nhà tự nhiên học, từng 
tuyên bố rằng hình học phi Euclide "chỉ là trò nhảm nhí". 

RANH GIỚI GIỮA TỰ TIN VÀ CUỒNG TÍN 


Câu chuyện về Galois, Lobachevski cũng như nhiều nhà bác học 
tiên phong khác cho thấy một điều: để bảo vệ những ý tưởng bạo dạn 
và nghịch thường cần phải có niềm tin vững chắc vào tính xác thực 
của chúng. 

Nói điều này có vẻ như không hợp vì niềm tin là một khái niệm xuất 
phát từ một lĩnh vực xa lạ với khoa học vốn đòi hỏi mọi việc đều phải 
được sàng lọc qua các phép chứng minh và bác bỏ. Thế nhưng, đúng 
là nhà khoa học phải có niềm tin. Ở đây, tin tưởng không có nghĩa là 
chấp nhận một lý thuyết nào đó dựa trên uy tín của người phát hiện 
ra nó, căn cứ vào tập quán hay vì nó được đa số công nhận. Chúng tôi 
muốn nói tới lòng tin của người đi tiên phong vào tính đúng đắn của 
công việc, vào con đường họ đã lựa chọn. Nhà địa chất học người Mỹ 
P. Molnar đã chỉ ra ranh giới giữa niềm tin tôn giáo và niềm tin khoa 
học qua câu nói " Tôi không biết mình có tin Chúa Trời hay không, 


nhưng tôi biết chính xác rằng tôi tin vào thuyết kiến tạo mảng". 
87 


http://tieulun.hopto.org 


Nếu thiếu niềm tin, nhà khoa học không thể trụ vững trước sức ép 
của những lời chỉ trích, thậm chí truy bức dập lên đầu họ một khi có 
gan công bố những phát kiến nghịch thường. 

Niềm tin sắt đá đã giúp N. Copernic bảo vệ tới cùng phát kiến của 
mình. Biết rằng quan điểm mới của mình sẽ bị đánh giá là ngớ ngẩn 
và phạm thượng, nhưng ông lại cho rằng: "Sự sợ hãi không thể ngăn 
cản tôi cho ra đời cuốn sách có lợi cho tất cả các nhà toán học. Học 
thuyết của tôi về chuyển động của Trái Đất càng bị người đời nay 
coi là phi lý bao nhiêu thì sự ngạc nhiên và thái độ biết ơn của họ sẽ 
càng lớn bấy nhiêu, một khi những chứng cớ rõ ràng trong cuốn sách 
của tôi giúp họ gạt bỏ được những định kiến". 

Nhân loại nghiêng mình trước chiến công của Copernic. Ông sống 
và sáng tạo trong thời kỳ mà không ai dám nghĩ rằng các hiện tượng 
thiên văn có tính chu kỳ. Nhưng riêng ông đã tin vào sự tổn tại của 
nó và ông đã tìm ra quy luật. Đánh giá công lao của Copernic, A. 
Einstein thốt lên:"Niềm tin của ông mới sâu sắc làm sao khi phải 
làm việc đơn độc hàng chục năm trời không người giúp đỡ, ủng hộ, 
phải đổ biết bao sức lực và mồ hôi để quan sát và tính toán quy luật 
chuyển động của các hành tinh". 

Thế nhưng, cũng có những nhà bác học đã phải lùi bước trước áp 
lực của hoàn cảnh, từ bỏ việc bảo vệ quan điểm của mình. Tất nhiên, 
nếu những ý tưởng thật sự là đúng đắn thì sớm hay muộn xã hội cũng 
sẽ công nhận, duy chỉ sớm hay muộn mà thôi. Về phần mình, nhân 
loại bao giờ cũng muốn sự nhìn nhận đó diễn ra càng sớm càng tốt. 

Trường hợp nhà hóa học người Anh D. Newlands là một ví dụ. 
Đồng thời với D. Mendeleev, ông cũng đưa ra ý tưởng về bảng tuần 


88 


http://tieulun.hopto.org 


hoàn các nguyên tố hoá học. Cách suy nghĩ của hai nhà hoá học Nga 
và Anh không khác nhau bao nhiêu, tức là cũng sắp xếp các nguyên 
tố hóa học theo khối lượng và rồi phát hiện tính tuần hoàn của các 
tính chất hóa học. Newlands mường tượng các nguyên tố hoá học như 
các nốt nhạc, được phân theo từng quãng tám. 


Báo cáo của Newlands trước Hội hoá học London, cũng tương 
tự Mendeleev ở Nga, được tiếp nhận bằng những lời phê phán và 
chế nhạo. Đặc biệt, sự so sánh nguyên tố hóa học với các nốt nhạc 
trở thành đề tài đàm tiếu trong giới khoa học. Bị công kích dữ dội, 
Newlands rút lui, bỏ mặc công trình dang dở. Ông không còn đủ tự tin 
vào chính bản thân và do đó, niềm tin vào một định luật quan trọng 
của tự nhiên mà ông đã dự cảm cũng mất đi. 

Trái lại, Mendeleev không khoanh tay, mặc dù những người phản 
đối ý tưởng của ông không ít và cũng không phải là những kẻ xếp hạng 
hai trong khoa học. Trong số họ, có thể thấy tên tuổi của nhà hóa học 
Đức R. Bunsen, và cả người đồng hương đầy uy tín của Mendeleev là 
M. Zimin. Có kẻ đã nhạo báng đề nghị Mendeleev nên sắp xếp các 
nguyên tố hóa học theo vần chữ cái xem may ra có thể tìm ra được 
quy luật nào đó chăng. Thế nhưng, những kẻ phản đối gặp phải một 
con người khác với Newlands. Bằng cách chỉ ra các hệ quả của định 
luật , Mendeleev đã chứng minh qua thực nghiệm tính đúng đắn của 
định luật tuần hoàn. Cuối cùng chân lý đã thắng. 

Niềm tin là cần thiết nhưng không được phép thái quá. Người nào 
quá tin vào lý lẽ của chính mình tới mức cuông tín sẽ chẳng thể nào 
phát minh được điều gì mới. Nhà khoa học phải luôn sẵn sàng tiếp 


nhận những cách nhìn mới, khác lạ. Điều này rất quan trọng, vì có 
89 


http://tieulun.hopto.org 


một số nhà khoa học, đặc biệt những nhà khoa học có tên tuổi, có xu 
hướng lẫn lộn giữa khoa học với bản thân. Cá nhân một con người 
có lúc dừng lại còn khoa học tiến không ngừng. 

Để tránh rơi vào tình trạng tự tin thái quá, trước khi công bố kết quả 
nghiên cứu, cần kiểm tra đi kiểm tra lại hàng ngàn lần -theo như các 
nhà tự nhiên học cho biết. L. Pasteur đã từng nói rằng nhà nghiên cứu 
thường bị giằng xé giữa một bên là ước muốn sớm cho toàn thế giới 
biết về những điều mới mẻ và bên kia là tính cẩn trọng đòi hỏi nhiều 
tháng năm kiểm tra để tránh lầm lẫn. Theo Pasteur, nhà khoa học phải 
tự đấu tranh nhằm tuân thủ nguyên tắc chưa công bố kết quả nghiên 
cứu chừng nào chưa giải quyết xong tất cả các giả thuyết phản bác. 

Khoa học ngày nay đòi hỏi tuân thủ nguyên tắc phân tích kỹ lưỡng 
tới mức gần như soi mói bất kỳ công trình nghiên cứu nào, không 
cho phép chấp nhận vô điều kiện bất cứ việc gì. 

Trong khoa học không có vùng cấm nào đối với sự phê bình. Điều 
này có nghĩa là không chỉ phê phán người khác mà trước tiên phải 
tự nghiêm khắc với chính mình. Nhà khoa học chân chính là con 
người kết hợp được hai nguyên tắc mâu thuẫn nhau: Dám bảo vệ 
quan điểm của mình và cũng dũng cảm biết phê phán và từ bỏ nó nếu 
nhận thấy có đủ cơ sở. Nhà toán học Hungary D. Polia cho rằng nhà 
khoa học phải thay đổi quan điểm của mình nếu đủ các chứng cứ có 
trọng lượng. Việc này là biểu hiện lòng dũng cảm và trung thực của 
nhà khoa học. Tuy nhiên, cũng không được dễ dàng chối bỏ ý tưởng 
của mình nếu chưa có cơ sở thích đáng. Theo Polia, cần có "sự khôn 
ngoan" để tránh bị rơi vào ảnh hưởng của những "làn gió" hay những 


ảnh hưởng từ bên ngoài đôi lúc từ ngoài tràn vào khoa học. 
90 


http://tieulun.hopto.org 


Tới đây chúng ta kết thúc phần nói về các tín điều khoa học. Như 
chúng ta thấy, các tín điều, với tư cách các chuẩn mực tư duy, chỉ còn 
là chuyện của ngày hôm qua đối với khoa học. Tuy nhiên, những 
môn đồ của quá khứ vẫn ra sức bảo vệ chúng, coi chúng như chuẩn 
mực bắt buộc trong việc giải quyết những nhiệm vụ sáng tạo. Ngoài 
ra còn có thêm dư luận xã hội, chính quyển và tất cả những kẻ muốn 
và có khả năng làm việc đó. Làm sao để gỡ bỏ những tín điều lỗi thời, 
mở đường cho những lý thuyết mới chống lại sự thống trị của thế giới 
quan khoa học cũ kỹ? 

Như chúng ta thấy, trở ngại lớn nhất cho tiến bộ khoa học lại chính 
là... khoa học, chính xác hơn, là ngày hôm qua của khoa học. Mặc dầu, 
những ý tưởng mới rồi sẽ nhanh chóng tìm kiếm cho mình đông đảo 
người ủng hộ, số đông các nhà khoa học đón nhận cái mới một cách 
dè dặt do ảnh hưởng của những tư tưởng, tập quán đã ăn sâu trong 
đầu và cả uy tín của những "cây cổ thụ". Trong tay họ có đủ từ báo 
chí, học trò, phòng thí nghiệm... tóm lại, tất cả những øì cần thiết để 
chống cự lại cái mới. 

Trong khoa học, quyết định công nhận hay không công nhận một 
phát minh khoa học không phụ thuộc vào số đông theo lối bầu cử. 
Chỉ có thể biết được kẻ đúng, người sai khi đã đi tới cuối đường. Lúc 
đầu, bao giờ những người tiên phong cho cái mới cũng gặp muôn 
vàn khó khăn hơn những tay bảo thủ. Dĩ nhiên, chỉ những ý tưởng, lý 
thuyết thực sự sâu sắc và thật sự táo bạo mới có thể vượt qua những 
trở ngại và vươn tới những chân trời tri thức. 

Theo mức độ nhận thức thế giới, mỗi bước tiến xa và sâu hơn của 


khoa học càng trở nên phức tạp hơn. Tự nhiên không dễ dàng chịu 
S91 


http://tieulun.hopto.org 


chia sẻ với con người những bí mật của mình. Càng đi sâu tìm hiểu 
tự nhiên, càng khó phát hiện ra những gì tự nhiên còn giấu diếm. 
Quy luật "biên tế hiệu suất" cũng ngự trị trong hoạt động nghiên cứu 
khoa học. Để có được những thành quả khoa học mới, con người 
phải đầu tư công sức, tiền của ngày càng nhiều hơn. Điều này tương 
tự việc xây một kim tự tháp. Để nâng chiều cao của kim tự tháp lên 
gấp đôi, phần chân móng của nó phải rộng hơn gấp 8 lần, chi phí vật 
liệu, nhân công... đều phải tăng lên tương ứng. 

Trong khoa học, để nâng gấp đôi tri thức về chất (phát hiện những 
định luật mới), cần một lượng thông tin 8 lần, số người tham gia nghiên 
cứu tăng 16 lần và số tiền đầu tư phải tăng 32 lần. Chẳng phải ngẫu 
nhiên mà các cơ sở nghiên cứu khoa học hiện đại giống như một tổ 
hợp công nghiệp. 

Tất nhiên, để lập nên những lý thuyết siêu việt, nghịch thường 
cần phải có những phương pháp riêng xem ra cũng giống như những 
nghịch lý. Điều này cũng dễ hiểu. Chỉ bằng những phương pháp đặc 
biệt mới có thể lật đổ những tín điều đã ăn sâu vào tiềm thức từ nhiều 
thế kỷ. Chính vì thế, chúng ta sẽ để cập tới những phương pháp "cấm 
ky" được sử dụng vào thời điểm bẻ gãy thành trì của những tín điều 
lạc hậu, mở đường cho khoa học tiến lên. 


92 


http://tieulun.hopto.org 


Chương 3 


TRỰC GIÁC VÀ DUY LÝ 


BIẾT NHƯNG KHÔNG HIỂU RÖ 

Chúng ta đang tiếp cận một trong những nghịch lý bí ẩn nhất trong 
hoạt động khoa học. Trong chương trước, bạn đọc đã biết rằng sự 
phát triển của khoa học là sự thay thế hệ tín điều, các phương pháp 
và hình thái tư duy. Việc mô tả quá trình thay thế vừa nói bằng các 
phép logic là hoàn toàn không thích hợp. Hệ tín điều sau bao giờ 
cũng phủ nhận hệ tín điều trước và xác lập những hệ quả hoàn toàn 
khác, vì thế không thể suy luận cái sau từ cái trước. 

Nói cách khác, nếu các phát kiến khoa học diễn ra dễ dàng theo 
kiểu học sinh trung học giải một bài tập lý thông thường - tức chỉ 
việc điển số liệu cho trước vào các công thức, viện dẫn các định lý, 
làm một vài phép suy đoán - thì khoa học chỉ còn rặt những sự trùng 
lặp mà thôi. 

Lối suy nghĩ theo những quy tắc nhất định bao giờ cũng đưa ra 
những kết quả hoàn toàn có thể dự đoán được. Có thể so sánh lối 
suy nghĩ đó với nguyên tắc nước chảy từ chỗ cao tới chỗ thấp, tức 
là người ta hoàn toàn có thể biết trước kết quả của hoạt động tư 


duy. Thế nhưng, chỉ những ý tưởng mới mẻ, xuất hiện hoàn toàn 


93 


http://tieulun.hopto.org 


bất ngờ, không thể và không hề được dự đoán trước mới có thể có 
giá trị đối với việc đưa khoa học tới những chân trời mới. Những 
ý tưởng này xuất hiện và tổn tại bất chấp việc chúng hoàn toàn vô 
lý theo quan niệm đương thời. Trở lại cách so sánh vừa kể trên, 
điều này giống như ai đó tuyên bố rằng nước chảy tự nhiên từ chỗ 
thấp tới chỗ cao. 

Rõ ràng, tư duy logic chẳng thể giúp chúng ta trong việc khám phá 
bí mật của tự nhiên, vậy cách nào để tìm ra chúng? Đó chính là các 
phương pháp tìm tòi nhờ trực giác. Ở đây trực giác có nghĩa là khả 
năng trực tiếp tiếp cận chân lý không cần bất cứ sự lý giải hay chứng 
minh nào. Nó xảy ra đột ngột tới mức bản thân nhà nghiên cứu cũng 
không biết làm thế nào mình lại có trong tay lời giải đáp cho vấn đề 
và không thể đưa ra các chứng cớ xác nhận sự tôn tại của quá trình 
sáng tạo. "Tôi không thể nói được việc phát minh diễn ra như thế nào 
bởi vì chẳng ai biết gì quá trình này" - G. Polia viết. 

Tuy phát minh ra điều mới lạ nhưng nhà khoa học cũng không đủ 
khả năng chứng minh nó, tức là dùng các quy tắc logic học trình bày 
lại quá trình hình thành kết quả của sự sáng tạo từ các luận điểm khoa 
học, các sự kiện và các định lý đã được chấp nhận K. Gauss từng ghi 
nhận rằng mặc dù ông đã thu được kết quả từ lâu nhưng ông vẫn luôn 
tự hỏi (và không nhận được câu trả lời) bằng con đường nào ông lại 
nắm được chúng trong tay. 

Thông thường, mỗi phát minh khoa học sẽ được trình bày qua một 
hệ thống các khái niệm, các quy luật. Thế nhưng, sau khi nhà khoa 
học thu được kết quả nghiên cứu nhờ sự giúp sức của trực giác thì 
anh ta lại không có được một hệ thống như thế để trình bày kết quả. 


94 


http://tieulun.hopto.org 


Dĩ nhiên, vì vấn đề quá mới nên cần phải có những khái niệm hoàn 
toàn mới, chưa hề tôn tại. Vì thế để diễn tả phát minh của mình các 
nhà khoa học thường nhờ tới những hình ảnh, cảm nhận có sẵn trong 
kinh nghiệm của họ, tức tạm sử dụng những khái niệm cũ để diễn đạt 
cái mới. Điều tất yếu là cách diễn đạt như vậy sẽ khá mơ hồ, không 
rõ ràng. Người ta kể lại rằng V. Thompson đã hình dung trường ánh 
sánh như bọt xà bông. Hồi đầu thế kỷ 20, nhà toán học J. Hadamard 
và nhà tâm lý học T. Ribot đã tiến hành phỏng vấn một loạt nhà toán 
học lớn với yêu cầu kể lại quá trình sáng tạo của mình. Nhiều người 
trả lời rằng họ tư duy bằng những hình ảnh và khi trình bày kết quả 
trên giấy thì họ dùng các ký tự. Bản thân Hadamard không thích dùng 
các con số trong lúc chứng minh các định lý số học mà lại nhờ tới 
các ký hiệu riêng như dấu chấm, dấu khuyên và cả những hình thù 
kỳ đị do ông tự nghĩ ra. 

Vào một thời điểm thích hợp nội dung của phát minh sẽ được trình 
bày lại qua hệ thống các khái niệm, công thức mới. Tuy nhiên, người 
ta vẫn cho rằng cách diễn đạt như vậy không rõ ràng bằng những hình 
tượng mà trực cảm cung cấp. 

Khi nói tới phép logic, người ta muốn chỉ hoạt động suy nghĩ của 
não được kiểm soát bởi nhận thức của con người, tức là con người có 
thể kể lại, diễn đạt bằng lời theo một trình tự nào đó. Ví dụ để nhân 
15 với 17, người ta biết rõ trình tự từng bước hoạt động của bộ não 
cho tới khi thu được kết quả. Ngược lại, với trực cảm người ta không 
thể tái hiện lại được trình tự làm việc của não để dẫn đến kết quả. 
Thông thường khi linh tính mách bảo một điều gì đó thì chẳng ai có 
thể diễn đạt lại những gì đã diễn ra trong đầu. 


95 


http://tieulun.hopto.org 


Hãy xem xét một câu hỏi đơn giản: "Thế nào là biết?". Khi ta nói 
"Tôi biết số điện thoại của ông X.?" thì chữ "biết" này có nghĩa là 
gì? Có nhiều cách định nghĩa, nhưng có lẽ định nghĩa phù hợp nhất 
là như sau: "biết" là khả năng gán một ký hiệu nào đó cho một đối 
tượng (hay vật) cụ thể. Ví dụ, nếu bạn dùng chữ "ngôi sao" nhiều lần 
để ám chỉ cùng một vật thì có nghĩa bạn biết ngôi sao là gì. Nhưng để 
"biết" đối tượng nào đó thì cũng phải mô tả được nó bằng lời. Ví dụ, 
nếu một sinh viên khi đi thi nói rằng: "Nói chung em biết, nhưng em 
không thể nào diễn đạt thành lời" thì có thể xem người sinh viên này 
là thực sự "biết" hay không? Cho nên "biết" cũng có nghĩa là "hiểu"? 

Mặt khác, "hiểu" cũng có nhiều mức độ. Mức độ đầu tiên là theo 
dõi được bài giảng, không để mất mạch logic. Mức độ thứ hai là "trả 
bài" được, tức trình bày được sự "biết" của mình. Và mức độ thứ ba là 
phản bác được. Ví dụ, nếu một sinh viên tranh cãi với giáo sư về bản 
chất một vấn đề nào đó hoặc phản bác một lập luận nào đó thì hẳn là 
anh (chị) ta phải hiểu biết tương đối sâu vấn đề. Mặt khác nữa, "biết" 
cũng gắn với kinh nghiệm hoạt động thực tế, với việc hình dung cụ 
thể đối với công việc. Một người, trước khi xây nhà, hình dung sẵn 
trong đầu hình dáng của ngôi nhà tưởng tượng thì có nghĩa là anh ta 
cũng "biết" phần nào căn nhà của mình. 

Cuối cùng thì "biết" cũng có nghĩa là "tự nhận thức", nói cách khác 
là nhận thức về cái "tôi" của mình. Ví dụ, trẻ em (khoảng từ 2 đến 
2,5 tuổi) thường không nói về mình ở ngôi thứ nhất. Thay vì nói "con 


⁄4¬+!t 


muốn uống nước", các em sẽ nói "Bi muốn uống nước". 
Và bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu quá trình tư duy của các nhà 
bác học (và chính chúng ta nữa). 


96 


http://tieulun.hopto.org 


CHUẨN BỊ 


Trước tiên là giai đoạn chuẩn bị, lúc người ta xác định chương trình 
làm việc, xác định vấn đề cần giải quyết. Thế nhưng "vấn đề" là cái 
gì? Đó chính là những vùng trắng trên tấm bản đồ tri thức của nhân 
loại. Vâng, mọi điểm trên tấm bản đồ này xem ra rất rõ ràng dưới ánh 
sáng của những lý thuyết hiện hành ngoại trừ những vùng trắng nói 
trên. Những cố gắng nhằm tìm hiểu bản chất của những vùng trắng 
bằng những công cụ và phương cách nhìn nhận truyền thống đều tỏ ra 
vô vọng. Khi bạn nhận thức được điều này cũng chính là lúc bạn xác 
định được vấn đề cần giải quyết, bởi như người ta thường nói, "vấn 
để" chính là sự hiểu biết về những điều chưa biết. Nói cách khác, xác 
định được vấn đề tức là phân định rạch ròi giới hạn giữa những điều 
bạn am hiểu và những gì còn mù mờ, dự cảm được những điều thú 
vị mà công cuộc nghiên cứu sẽ mang lại. Vấn đề thường xuất hiện 
trong những tình huống cụ thể khiến cho những tìm tòi của bạn phải 
phải diễn ra trong phạm vì cụ thể và giải quyết được những mâu 
thuẫn cụ thể. 

Người ta thường nói nếu sau khi giải quyết được một vấn đề lại 
nảy sinh vấn đề mới thì giải pháp đó mới chỉ là gần đúng. Thế nhưng, 
nếu sau khi giải quyết xong một vấn để mà lại không thấy xuất hiện 
những vấn đề mới thì cái đặt ra ban đầu chưa phải là vấn đề đúng 
nghĩa. Quá trình xử lý một vấn đề thực sự đúng nghĩa của chữ "vấn 
để" sẽ sinh ra vô số các vấn đề khác theo lối dây chuyền. 

Tất cả những điều trên cho thấy sự hiện diện của giai đoạn chuẩn 
bị là bắt buộc và quá trình chuẩn bị đòi hỏi phải tập trung trí tuệ 


nhằm nắm bắt thấu đáo tình huống cụ thể mà trong đó nảy sinh vấn 
97 


http://tieulun.hopto.org 


đề. Chúng ta không phủ nhận vai trò của cẩm tính nhưng rõ ràng giai 
đoạn chuẩn bị diễn ra dưới sự kiểm soát của ý thức. 

Lịch sử phát triển khoa học cho thấy vấn đề thường được phát 
hiện trong quá trình chuẩn bị một báo cáo khoa học, một bài giảng, 
trong những cuộc hội thảo, tranh luận hay trong trong quá trình hệ 
thống hóa những kiến thức đã tích lũy được... Để thực hiện những 
công việc này, phải làm chủ được khối lượng thông tin khổng lồ đã 
thu nhận được, phân loại, so sánh, phát hiện những điều không ăn 
khớp, giới hạn ranh giới giữa những điều rõ ràng và những øì còn 
mập mờ, bí ẩn. 

Trong thời gian giảng dạy cho sinh viên D. Mendeleev nhận thấy 
phần viết về các nguyên tố hóa học trong các sách giáo khoa rất tản 
mạn. Các nguyên tố hoặc nhóm các nguyên tố được trình bày không 
theo một hệ thống nào, dường như chúng chẳng có mối liên hệ gì với 
nhau, gây khó khăn cho cả thầy lẫn trò. Chính vì thế, D. Mendeleev 
quyết tâm tìm cách sắp xếp các nguyên tố hóa học theo một trật tự 
nhất định. Và ông đã tìm ra tiêu chí để phân loại - nguyên tử lượng 
- đồng thời phát hiện ra tính tuần hoàn của các nguyên tố hóa học. 
Như thế, bắt đầu từ mục đích thuần tuý sư phạm D. Mendeleev đã 
phát hiện được vấn đề mới và đi tới phát minh. 

Tương tự, N. Lobachevski, người sáng lập môn hình học phi 
Euclid, cũng xuất phát từ mục đích sư phạm. Từ lâu, người ta vẫn 
cho rằng tiên để thứ 5 của hình học (tiên đề này nói rằng từ một 
điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có thể kẻ một và chỉ một đường 
thẳng song song với đường thẳng cho trước) không phải là một 


tiên để mà chỉ là một định lý được suy luận từ các tiên đề khác. 
98 


http://tieulun.hopto.org 


Cũng như nhiều nhà toán học khác đi trước, N. Lobachevski cũng 
cố gắng chứng minh giả thuyết này. Sau khi thất bại, ông tự hỏi tại 
sao không thử xây dựng một môn hình học mới trên cơ sở phản đề, 
tức là qua một điểm có thể kẻ được ít nhất hai đường thẳng song 
song với đường thẳng cho trước? Như vậy, Lobachevski đã phát 
hiện ra một vấn để mới mà khi giải quyết nó ông đã thay đổi toàn 
bộ nhận thức của chúng ta về không gian. 

Như vậy, vấn đề đã được phát hiện. Tuy vậy, trên con đường đến 
giải pháp cho nó còn rất nhiều công việc: diễn đạt chính xác vấn đề, 
xem xét toàn diện, lật đi lật lại vấn đề, chia nhỏ vấn đề thành nhiều 
khía cạnh, thay đổi các điều kiện của vấn đề (ví dụ: Điều gì sẽ xảy 
ra nếu ta điễn đạt vấn đề theo cách khác, dưới dạng tổng quát hơn, 
chẳng hạn?). Nhờ những động tác này nhà nghiên cứu dường như 
thuộc mọi khúc quanh, ngõ ngách gập ghênh của vấn để đang theo 
đuổi. Còn vấn đề hình như đã mọc rễ trong đâàu nhà nghiên cứu. Nó 
luôn ám ảnh các nhà nghiên cứu, biến họ thành những kẻ "dở hơi" 
đối với mọi người xung quanh. 

Ngay từ hồi còn trẻ, W. Pauli đã say mê tìm hiểu một hiện tượng 
vật lý kỳ thú đã được nhà khoa học người Hà Lan P. Zeeman khám 
phá từ cuối thế kỷ 19: biến đổi bước sóng quang phổ mặt trời dưới 
tác động của từ trường. Về sau, W. Pauli nhớ lại: "Hồi ở Munchen 
các bạn tôi thường hỏi: "Sao cậu trông phiền muộn vậy?" - Tôi luôn 
trả lời: "Bất kỳ ai bận tâm tới hiệu ứng Zeeman đều không thể không 
phiền muộn". Mãi tới năm 1924, ông mới xác định được cái mà người 
đời sau gọi là "nguyên lý Pauli" cho phép giải thích thấu đáo hiệu 


ứng Zeeman. 


Qọ 


http://tieulun.hopto.org 


Bác sĩ nổi tiếng người Nga S. Botkin cũng có một dạo " đi đâu làm 
gì cũng thấy trước mắt toàn ếch. Những con ếch bị lột da trần trụi, cơ 
thể chằng chịt những mạch máu và những búi dây thần kinh" - theo 
như lời ông. Chẳng là trong thời gian đó ông đang nghiên cứu về một 
chất độc mới trong phòng thí nghiệm hóa lý do đích thân ông lập ra 
vào năm 1860. 

Nhà toán học Nga N. Luzin kể lại tình trạng bị vấn đề nghiên cứu 
ám ảnh như thế nào: "Suốt ngày đêm những suy nghĩ về cái tiên để 
đó cứ lổn vởn trong óc tôi. Giá mà có ai đó hiểu được nó!" Tiên để 
mà ông nói tới là một trong các tiên đề toán logic do nhà toán học 
người Đức E. Zermelo đưa ra. 

Đôi lúc, sự say mê sẽ khiến nhà khoa học cảm thấy mình đang 
biến thành chính đối tượng nghiên cứu. Ví dụ, nhà hóa học nghĩ mình 
là một nguyên tử đang bị giằng co bởi vô số lực hút đẩy khác nhau. 
Đứng ở vị trí đối tượng nghiên cứu, nhà khoa học sẽ hiểu rõ hơn về 
những nguyên nhân khuất sau các sự kiện. Cách tiếp cận vấn đề theo 
cách đứng ở vị trí của đối tượng nghiên cứu rất phổ dụng trong khoa 
học xã hội. Khi đánh giá các hiện tượng xã hội, bao giờ cũng phải đặt 
câu hỏi "Việc này sẽ có lợi cho ai?". Khi nhận định về một vấn đề lịch 
sử phải đặt mình vào một thời điểm mà vấn đề đó xảy ra. 

Đến đây chúng ta kết thúc việc xem xét giai đoạn đầu của công 
việc tìm tòi khoa học. Chỉ nhắc lại rằng những hoạt động trong giai 


đoạn này diễn ra chủ yếu dưới sự kiểm soát của ý thức. 


100 


http://tieulun.hopto.org 


THAI NGHỀN NHỮNG Ý TƯỞNG MỚI - 
THOÁT KHỎI SỰ KIỂM SOÁT CỦA Ý THỨC 

Tới đây, logic trở nên bất lực. Vì những tri thức hoàn toàn mới 
không thể được suy luận từ những hiểu biết cũ, hơn nữa bản thân 
các nhà nghiên cứu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu để tìm ra 
cái mới nên họ đành phải từ bỏ những phương pháp tìm kiếm bằng 
logic và đi tìm câu trả lời bằng trực giác. Khi không thể trực tiếp 
giải quyết ngay được vấn đề bằng lý trí, tốt hơn cả hãy cứ bỏ mặc 
cho tiềm thức tiếp tục làm việc với nó. Trong cuộc sống hàng ngày 
rất nhiều khi ta cố căng óc để nhớ lại một sự kiện, một tên họ nào 
đó nhưng chẳng nhớ ra được cái gì. Ấy thế rồi, trong lúc ta bỏ đi 
làm việc khác, cái tên, sự kiện quái ác đó lại lù lù hiện ra trong óc. 
Những hiện tượng tương tự xảy ra rất nhiều trong khoa học. Điều 
này chứng tỏ trong não vẫn diễn ra những hoạt động liên quan tới 
vấn đề đang quan tâm, dù cho con người có ý thức được hay không. 

Dưới sức ép của nhiệm vụ nghiên cứu, trong óc nhà khoa học 
hình thành một khuôn mẫu - sự phản ánh của tình huống nghiên cứu. 
Khuôn mẫu này dường như có một cuộc sống độc lập và là nguồn 
kích thích, tiếp thụ bất kỳ kích thích nào xuất hiện trong não. Bất kỳ 
thông tin nào được não ghi nhận đều được nhìn nhận dưới góc độ của 
vấn đề đang nghiên cứu. 

Giai đoạn tìm kiếm giải pháp cho vấn để bằng trực giác được 
gọi là giai đoạn thai nghén, ấp ủ tìm kiếm. Nó khá dài, bắt đầu từ 
thời điểm nhận thức được vấn để cho tới nhận được kết quả. Trong 
giai đoạn này, nhà nghiên cứu không thể kiểm soát được ý nghĩ của 


mình - chúng hoàn toàn tự phát - và chính trạng thái đó, đã giúp nhà 
101 


http://tieulun.hopto.org 


mình - chúng hoàn toàn tự phát - và chính trạng thái đó, đã giúp nhà 
nghiên cứu thành công. 

Trong nhận thức của nhà nghiên cứu đã có sẵn vô số mẫu mực về 
cách giải quyết những vấn đề khoa học. Dĩ nhiên chúng phù hợp với 
thời đại mà nhà nghiên cứu đang sống. Chúng cũng chính là rào cản 
trên đường đi tới cái mới, không cho phép suy nghĩ một cách khác 
lạ. Còn hứng thú sáng tạo, những bộc phát lại không chấp nhận sự 
kiểm soát gò bó, chúng cần sự tự do, cần không gian để mặc sức bay 
bổng. Vì vậy, trong giai đoạn thai nghén của những phát kiến khoa 
học, tình trạng "hỗn loạn" của vô thức lại tổ ra có lợi. 

Chúng ta thường không ngờ rằng những định kiến của ý thức trói 
buộc suy nghĩ và hành động của bản thân tới mức độ nào. Những ví 
dụ sau có thể cho bạn hình dung rõ hơn. Nhà tâm thần học xô-viết 
V. Loevi kể lại câu chuyện sau: Một người bạn ông vốn có tật nói 
lắp rất nặng. Đột nhiên bữa nọ, anh ta cho Loevi biết mình đang theo 
học một lớp buổi tối và ở đó cố tật của anh ta hoàn toàn biến mất. 
"”“Fại sao vậy?" - Loevi tò mò. ”Fa...tạ... Tại vì chẳng a...a...ai biết 
tớ...tơ...tỚ nó... nó...nói lắp cả". 

Trong giới nghệ thuật Nga trước Cách Mạng Tháng Mười ít ai 
biết rằng ca sĩ nhạc kịch lừng danh I. Pevtsov mắc tật cà lăm, bởi vì 
trên sân khấu ông hát rất trơn tru và vô cùng truyền cảm. Ca sĩ cho 
rằng trên sân khấu ông không phải là Pevtsov mà là con người hoàn 
toàn khác - nhân vật mà ông đang thủ vai - mà nhân vật đó lại không 
hề nói lắp. 

Ảnh hưởng của các định kiến tâm lý còn lan sang cả những hoạt 
động bản năng như cử động tay chân chẳng hạn. Một người bị tai nạn 


102 


http://tieulun.hopto.org 


xe hơi đã tới xin nhà tâm thần học người Pháp Cherton giúp đỡ vì sau 
khi tháo bột, các ngón tay người này bị co quắp không cách nào cử 
động được. Vị bác sĩ tiến hành thôi miên người bệnh, và thấy trong 
tình trạng này các ngón tay vẫn hoạt động tốt. Sau khi được xem đoạn 
phim quay lại cảnh trên, người bệnh rất ngạc nhiên và từ đó ngón tay 
ông ta co duỗi như những người bình thường. 

Việc phó mặc các quá trình tư duy cho vô thức khiến cho các ý 
nghĩ tìm kiếm có điều kiện thể hiện bạo dạn hơn, cương quyết hơn. 
Để mô tả tình trạng này người ta thường nói rằng không phải "tôi suy 
nghĩ " mà các ý nghĩ tự nó diễn ra". Việc nới lỏng sự kiểm soát của ý 
thức cho phép khai thác toàn bộ khối lượng thông tin khổng lồ có sẵn 
trong đầu mà chính nhà nghiên cứu trong điều kiện bình thường cũng 
không hề biết hết toàn bộ kho thông tin đó. Ý thức luôn giới hạn tầm 
nhìn của cá nhân theo những tiêu chí nhất định và do đó sẽ có nhiều 
điều quý báu cho việc phát minh bị lọt khỏi tầm nhìn. 

Mặt khác, tình trạng tự do không bị ý thức kiểm tỏa sẽ khiến 
cho các suy nghĩ không bị ảnh hưởng của các hệ tín điều sẵn có, 
không đi theo lối mòn. Xưa kia nhà triết học cổ đại Democrit cho 
rằng các nguyên tử tạo nên những chất ngọt có hình dạng tròn trịa, 
trơn tru, dễ lọt qua cổ họng. Ngược lại, nguyên tử của các thức gây 
cảm giác khó chịu khi đi qua họng là vì chúng có gai. Các ý nghĩ 
của con người có lẽ cũng tương tự. Những ý gai góc sẽ cuộn bám 
lấy nhau, tạo ra vô số kết hợp khác nhau. Có thể, một trong các kết 
hợp đó sẽ đắc dụng. 

Một hệ quả nữa của việc nới lỏng sự kiểm soát của ý thức là 
sự xuất hiện đột ngột, không thể dự đoán trước được của các phát 


103 


http://tieulun.hopto.org 


kiến. Các ý tưởng mới chỉ xuất hiện khi nào chúng muốn, chẳng ai 
có thể bắt ép hay dự đoán được điều gì cả. Nhà toán học G. Polia 
đã từng nói rằng dự đoán thời điểm ra đời của một ý tưởng mới 
cũng giống như đánh cá xổ số vậy. Duy chỉ có điều muốn chơi 
xổ số thì phải mua vé, còn muốn dự đoán ý tưởng khoa học thì ít 
nhất phải có được những hiểu biết rộng rãi và một chương trình 
nghiên cứu có hiệu quả. 

Bây giờ chúng ta sẽ xem bằng cách nào thoát khỏi sự kiểm soát 
của ý thức, tạo cho tư duy một sự tự do để sáng tạo. Dĩ nhiên, việc 
đầu tiên là tham khảo kinh nghiệm của các nhà khoa học đã từng trải 
qua những thời kỳ thai nghén những ý tưởng khoa học vĩ đại. 

Một lần nhà toán học Pháp Poincaré được mời tham dự một 
cuộc hội thảo về địa chất đúng vào lúc ông đang bí rị với một 
trong các phương trình của mình. Những người tổ chức hội thảo 
đưa ông tới tận thành phố Coutances. Khi bước chân lên xe ngựa, 
đột nhiên lời giải của bài toán hiện lên trong đầu ông, mặc dù từ 
khi tham dự hội nghị này, Poincaré dường như đã quên lãng toán 
học. Theo lời kể của nhà toán học, sự kiện tượng tự còn lặp lại 
một lần nữa khi ông tới thành phố Mont-Valérien. Như chúng ta 
thấy, các ý tưởng đến với Pioncaré thật bất ngờ, tựa như trái táo 
chín rớt ngay chân mà chẳng phải nhọc công hái. Chính Poincaré 
cũng cho rằng thời điểm tốt nhất để có được những ý tưởng mới 
mẻ là những chuyến đi công tác, những cuộc thăm viếng hay dạo 
chơi, du lịch, nghỉ hè - tức những lúc không bị dẫn vặt bởi công 
việc tìm tòi khoa học. 


104 


http://tieulun.hopto.org 


SUY NGHĨ BẰNG ĐÔI CHÂN?! 


Điều này xem ra có vẻ vô lý, nhưng quả thật lịch sử khoa học 
cho thấy những cuộc dạo chơi thường đem lại nhiều phát minh hơn 
là lui cui trong các phòng thí nghiệm. Ý tưởng về cách thức hoàn 
thiện máy hơi nước đến với J.Watt trong một cuộc dạo chơi ở ngoại 
ô Glasgow năm 1765. Chính xác hơn là vào thời điểm ông đang 
bước gần tới ngôi nhà của một người chăn cừu, toàn bộ giải pháp đã 
hoàn tất bất ngờ hiện lên trong đầu ông. Trước đó, Watt đã bỏ rất 
nhiều công sức và thời gian để mày mò tìm cách khắc phục những 
nhược điểm của máy hơi nước do một người đồng hương của ông 
là T. Newcomen sáng chế. 

Lịch sử khoa học cũng cho biết rằng công thức lực nâng cánh máy 
bay của N. Jukovski - cha đẻ của ngành hàng không Nga - xuất hiện 
trong một chuyến dạo chơi, còn giải pháp cho phép nhân số siêu phức 
cũng đến với nhà vật lý kiêm toán học người Anh W. Hamilton trong 
điều kiện tương tự. Từ lâu, những số siêu phức do chính Hamilton 
đưa ra dưới dạng những điểm trong không gian 3 chiều vẫn không 
để cho ông yên bởi lẽ ông chưa tìm được cách để phép quay trong 
không gian này xác định được phép nhân số siêu phức. Ông toàn tâm 
vào công việc nhưng vẫn không có kết quả. Vợ con rất quan tâm tới 
nỗi ưu tư của ông chủ gia đình, mỗi khi ngồi vào bàn ăn con ông lại 
hỏi:"Ba đã tìm được cách nhân chúng rồi chứ?". Người cha bối rối 
trả lời rằng mới chỉ cộng và trừ được mà thôi. Một buổi chiều, bà vợ 
rủ ông đi dạo cho thư thái. Khoác tay vợ, Hamilton đi về phía ngoại 
ô. Tới cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang dòng kênh ở Dublin, đưa mắt nhìn 


cảnh chiều tà, chợt trong đầu ông hiện lên giải pháp cho phép nhân 


105 


http://tieulun.hopto.org 


các số siêu phức. Sợ quên, ông vội rút con dao nhíp nhỏ khắc vội lên 
thành cầu lời giải bấy lâu mong đợi. Người qua đường ngạc nhiên 
thấy vị giáo sư đáng kính đang chăm chú khắc gọt như một cậu học 
trò tinh nghịch. 

Đối với một số nhà nghiên cứu việc đi dạo là hoạt động không thể 
thiếu được trong quá trình tìm tòi khoa học. Viện sĩ A. Aleksandrov 
kể rằng nhà toán học A. Pogorelov cho ra đời những công trình xuất 
sắc của mình trong lúc... đi bộ từ nhà tới trường đại học, mỗi ngày 15 
km đi về. Còn J. Hadamard thú nhận rằng tất cả các thành tựu nghiên 
cứu khoa học của ông nếu không ra đời trong những giấc mơ thì cũng 
trong lúc đi bách bộ trong phòng. 

Trong những cuộc dạo chơi hay đi bách bộ trong phòng, đầu óc 
của nhà nghiên cứu dường như trút được gánh nặng công việc, việc 
nghiên ngẫm đề tài nghiên cứu được giao phó cho tiểm thức, chỉ thỉnh 
thoảng ý thức mới can thiệp. Cách suy nghĩ hoàn toàn khác với lúc 
ngồi sau bàn làm việc. 

Chúng ta cần phải hiểu rằng đối với một nhà nghiên cứu, trong giai 
đoạn từ khi xác định được vấn đề nghiên cứu cho tới lúc thu được kết 
quả, quá trình tư duy của họ về vấn đề đang quan tâm diễn ra không 
ngừng, mặc dù có lúc họ làm những việc chẳng liên quan gì tới nghiên 
cứu khoa học. Trong những giây phút đó, đầu óc họ thực ra vẫn suy 
nghĩ về vấn đề đang nghiên cứu, nhưng họ không hề ý thức được sự 
việc này. Trong lịch sử, có những phát kiến khoa học xuất hiện trong 
lúc đang đọc truyện trinh thám chẳng hạn. Trường hợp §. Vengam, 
người chế tạo ra chiếc kính hiển vi dạng ống nhòm thay cho kính hiển 
vi trước đó chỉ có một ống quan sát là một ví dụ. Ông bỏ khá nhiều 


106 


http://tieulun.hopto.org 


thời gian để nghĩ cách chế tạo một thấu kính có khả năng tách một 
chùm tia sáng làm đôi nhưng vẫn chưa thành công. Rồi nhiều công 
việc khác đã khiến ông phải bỏ dở công việc với loại kính hiển vi 
mới khoảng hai tuần. Buổi tối nọ, ông ngồi bên lò sưởi đọc một cuốn 
truyện trinh thám. Đột nhiên, trong óc hiện lên hình ảnh chiếc thấu 
kính mà ông đang tìm cách chế tạo, ông vội lấy giấy vẽ phác những 
gì còn nhớ được. Ngay hôm sau thiết kế đã hoàn chỉnh. 

Người ta còn nhận thấy thời khắc chuyển từ trạng thái nghỉ 
ngơi sâu sang hoạt động hưng phấn là lúc có nhiều ý tưởng mới 
mẻ. Có lẽ vì vào lúc đó, bộ não chưa kịp lấy lại nếp nghĩ thường 
xuyên đã thành thói quen của mình. R. Descartes từng viết rằng 
"tỉnh thần sáng tạo" chỉ tới với ông khi vừa thức dậy, còn K.Gauss 
cho rằng những suy đoán đầy triển vọng thường xuất hiện khi còn 
nằm trên giường. 

Chính ý tưởng về thuyết tương đối đã tới với A. Einstein vào 
thời điểm như vậy. Theo Erat, bạn học của Einstein, vào một buổi 
sáng nọ, tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành, khi nhà bác học còn 
ngồi trên giường, ông chợt nhận ra rằng thời gian phụ thuộc vào 
hệ quy chiếu của người quan sát. Hai sự kiện được coi là đồng 
thời đối với một người trong hệ quy chiếu này sẽ không đồng thời 
đối với người quan sát trong hệ quy chiếu khác. Ví dụ, một người 
ở vị trí cách đều Mặt trời và Trái đất nhận thấy đồng thời xảy ra 
hai vụ bùng nổ khí ở cả hai nơi. Thế nhưng một người khác ở gần 
sát trái đất sẽ ghi nhận rằng vụ nổ trên trái đất xảy ra trước vụ nổ 
trên mặt trời 8 phút (là khoảng thời gian ánh sáng đi từ mặt trời 


tới trái đất). 


107 


http://tieulun.hopto.org 


Người sáng chế ra bom ly tâm N.Appolde đã áp dụng một quy 
trình làm việc như sau: trước khi đi ngủ ông suy nghĩ rất kỹ về các 
sự kiện , các nguyên tắc, các giả thuyết ... có liên quan tới vấn để 
đang nghiên cứu. Thỉnh thoảng, lời giải đáp sẽ xuất hiện khi vừa 
thức giấc. 

Trong giai đoạn thai nghén, ấp ủ tìm tòi những cái đặc sắc, vai 
trò của trí tưởng tượng vô cùng quan trọng. Trí tưởng tượng có nghĩa 
là khả năng tạo nên những hình tượng mới lạ chưa từng có trên cơ 
sở những cảm nhận có sẵn. Theo lời của những nhà viết tiểu sử của 
N. Bohr thì ông thường không tiêu tốn sức lực vào "việc phân tích 
toán học mà dựa vào sức mạnh vô biên của trí tưởng tượng để nhìn 
thấy mối hiên hệ của sự vật qua những hình ảnh thực tế, cụ thể và rất 
hình tượng". Nhiễu nhà tự nhiên học khác cũng nhấn mạnh tới cách 
nhìn "không chính thống", "xiên lệch", "méo mó" đối với sự vật đang 
nghiên cứu. Phương pháp làm việc như vậy sẽ cho phép họ không bỏ 
qua bất cứ cơ hội ngẫu nhiên phát hiện ra những mặt quan trọng của 
đối tượng nghiên cứu. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn quan tâm 
đến những khái niệm mà ranh giới giữa chúng còn khá mập mờ, vì 
chính ở đó sẽ có những sự kết hợp bất ngờ giữa các giá trị có thể áp 
dụng cho vô vàn tình huống. 


HÃY HỌC CÁCH NĂM MƠ 


Những phát minh xuất hiện trong giấc mơ có lẽ là điều bí ẩn nhất 
trong tất cả các nghịch lý, và chính chúng là bằng chứng cho thấy 
công việc sáng tạo của bộ óc vẫn diễn ra ngấm ngầm, ngoài ý thức 


chủ quan của con người. 


108 


http://tieulun.hopto.org 


Nếu xem xét, đối chiếu kỹ lưỡng các giấc mơ sáng tạo đã từng được 
khoa học biết đến, chúng ta có thể đi tới nhận định rằng chỉ trong giấc 
ngủ suy nghĩ của con người mới thoát khỏi sự giám sát chặt chẽ của 
ý thức để được tự do tung cánh bay bổng. Chúng ta sẽ dừng lại tìm 
hiểu sâu hơn về điều kỳ lạ, đôi khi có vẻ rất giật gân này bởi vì giai 
đoạn ấp ủ, thai nghén cho một phát minh luôn luôn thu hút sự chú ý 
của các nhà khoa học. 

Câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu từ toán học, một ngành khoa 
học luôn đòi hỏi những lập luận chính xác và hợp lý đến mức tưởng 
chừng như tuyệt đối. Thế nhưng, chính trong lãnh vực mà người 
ta thường không chấp nhận bất kỳ sự khinh suất nhỏ nào lại có vô 
số bằng chứng về những phát minh trong giấc mơ phát xuất từ cửa 
miệng của những cây đại thụ đáng kính trong khu rừng toán học như 
R.Descartes, K. Gauss, J. Condorcet. Người ta thường xuyên viện 
dẫn tới các ông mỗi khi nhắc đến những thời điểm bí ẩn khi những ý 
tưởng mới xuất hiện. 

Nhà toán học Pháp nổi tiếng H. Poincaré từng kể lại một trường 
hợp thú vị xảy ra với ông. Một bữa nọ, quá căng thẳng vì nhiều lần 
thất bại trong việc lấy tích phân một phương trình, nhà bác học quyết 
định đi nằm sớm hơn thường lệ. Ông hy vọng không khí yên tĩnh buổi 
sớm mai sẽ đem lại may mắn. Chợp mắt thiếp đi, Poincaré mơ thấy 
mình đang giảng bài cho sinh viên. Kỳ lạ thay, ông lại đang lấy tích 
phân của chính phương trình đã hành hạ ông bao ngày. Một lời giải 
tuyệt đẹp do chính tay ông viết ra trên bảng. Poincaré choàng tỉnh và 
chợt hiểu rằng đó chỉ là một giấc mơ và ông liên ghi lại lời giải theo 


trí nhớ. Sau khi kiểm tra lại Poincaré thấy lời giải hoàn toàn đúng. 


109 


http://tieulun.hopto.org 


Trường hợp của Poincaré không phải là duy nhất. Nhà toán học 
xô-viết, viện sĩ A. Fadeev trong một cuộc nói chuyện với thanh niên 
kể rằng ông thường có những "giấc mơ toán học". Mặc dù trong những 
ví dụ vừa nêu, chúng ta chưa thấy ai nằm mộng thấy những phát kiến 
vĩ đại, nhưng điều đó không ngăn trở sự thật về khả năng sáng tạo 
ngay trong giấc ngủ. Thực tế cho thấy có rất nhiều giấc mơ đem lại 
cho loài người những phát minh rất quan trọng. 

Nhà bác học người Áo O. Loevi được nhận giải thưởng Nobel 
vì có công tìm ra phương thức hoá học truyền các xung động thần 
kinh. Điều thú vị là ý tưởng về thí nghiệm chứng minh phương thức 
này lại đến với với Loevi trong một giấc mơ. Một đêm nọ, trong 
giấc mơ Loevi cảm thấy dường như ông đã tìm được lời giải cho 
để tài đang theo đuổi. Chưa tỉnh hẳn, Loevi viết vội tất cả những gì 
còn nhớ được. Nhưng tới sáng, khi đọc lại những ghi chép, ông lại 
chẳng hiều nổi chúng, còn nội dung giấc mơ đã biến mất khỏi trí 
nhớ. Suốt ngày hôm đó, Loevi cố vắt óc nhưng chẳng thể nhớ lại 
được những gì đã thấy trong giấc mơ. Đêm hôm sau, ông lại nằm 
mơ hệt như đêm trước. Lần này, Loevi cố gắng nhỏm dậy, ngồi vào 
bàn ghi chép thật chỉ tiết. Theo đó, ngày hôm sau ông đã thực hiện 
thành công thí nghiệm chứng minh giả thuyết của mình. O. Loevi 
nhúng 2 trái tim ếch vào cùng một dung dịch hoá chất và đợi dung 
dịch thấm đẫm chúng. Ông phát hiện ra rằng nếu tác động làm biến 
đổi nhịp đập của một trái tim thì hoạt động của trái tim còn lại cũng 
có những thay đổi tương ứng. Điều này chứng tỏ các xung động thần 
kinh được truyễn từ trái tim này tới trái tìm khác qua các phân tử 


của dung dịch. 


110 


http://tieulun.hopto.org 


Phát minh của A. Kekule vào năm 1865 về cấu trúc vòng của 
benzen cũng không kém phần quan trọng và lý thú đối với khoa học. 
Trước đó, người ta chỉ biết về cấu trúc mạch thẳng của các phân tử 
vật chất. Thế nhưng, dựa vào lý thuyết đó không thể giải thích được 
tính chất đặc biệt của một số hợp chất hóa học và Kekule đang trầy 
trật ìm kiếm một cách lý giải hoàn toàn mới. Một buổi tối, ngồi sưởi 
ấm bên lò lửa hồng, tay lơ đãng phác những hình thù kỳ quặc, Kekule 
mơ màng gà gật. Ông mơ thấy mình lạc bước vào một vũ hội, nơi 
những đôi bạn nhảy đang xoay tít mê mải theo tiếng nhạc rộn rã. 
Nhưng kìa, chợt ông nhận thấy, không phải từng đôi trai gái mà là 
từng nhóm nguyên tử đang nhảy múa. Sau này Kekule kể lại: "Tôi 
thấy các nhóm vừa nhảy vừa nối lại với nhau thành những đoàn dài 
trông như một bầy rắn ngo ngoe trườn trên mặt đất. Bỗng nhiên, một 
con rắn quay ngoắt đầu trở lại và ngoạm cái đuôi của nó. Chính lúc 
đó, một tia chớp loé lên trong óc đánh thức tôi. Suốt đêm đó tôi thức 
trắng để hoàn thành các giả thuyết của mình". Hình ảnh con rắn cắn 
đuôi mình đã giúp cho Kukrle đưa ra lý thuyết cấu trúc mạch vòng 
của các nguyên tử . Chính cấu trúc này đã giải thích những tính chất 
đặc biệt của benzen. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Kekule đã đưa ra lời 


giáo huấn cho các học trò: "Hãy học cách nằm mơ". 


Danh sách các phát minh nảy sinh từ giấc mơ của các nhà khoa 
học còn kéo dài. Đã nói tới hóa học, không thể bỏ qua câu chuyện về 
nhà hóa học Nga vĩ đại Mendeleev. Yù tưởng về Bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hóa học xuất hiện trong một giấc mơ của ông sau nhiều 
ngày động não tìm cách phân loại các nguyên tố hóa học. Còn về nhà 
hóa học nổi tiếng Liebig, người ta vẫn nói rằng hầu hết các phát minh 


của ông đều ra đời khi ông đang... ngủ gật. 
T1T11 


http://tieulun.hopto.org 


Trong số các nhà sinh lý học, đặc biệt phải kể tới K. Burdach và 
L. Pavlov. Nhà bác học Đức đầu thế kỷ 19 K. Burdach, vốn nổi tiếng 
với các nghiên cứu về tiến hóa não và hệ thần kinh, đã nhiều lần viết 
về những ý tưởng khoa học mới mẻ đến với ông trong giấc mơ. " 
Chúng quan trọng tới mức tôi luôn bị đánh thức dậy" - Burdach kể 
lại. Còn những người gần gũi với I. Pavlov cho biết ông thường nói 
với họ rằng ông thường suy nghĩ về những vấn đề đang nghiên cứu 
ngay trong cả giấc ngủ. 

Có không ít bằng chứng cho thấy nhiều họa sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ và nhà 
văn sáng tác ngay trong giấc mơ. Hình tượng đức Mẹ của Raphael, 
một loạt sáng tác của F. Goya, Concerto số l cho đàn piano và dàn 
nhạc của P. Tchaikovski, mô típ cho bản xô-nat của D.Tartini, một 


vài cảnh trong màn một vở kịch của A. Griboedov... là một số ví dụ. 


Những ý tưởng xuất hiện trong giấc mơ thường nhanh chóng bị 
xóa khỏi trí nhớ, vì thế đa số các nhà nghiên cứu đều cố gắng ghi 
chép lại ngay lập tức. Giáo sư, nhà nghiên cứu văn học P. Sakulin, 
thường xuyên đặt giấy trắng và bút chì trên chiếc bàn con kê ngay 
đầu giường ngủ. Trong đêm, nếu bắt gặp những ý nghĩ mới lạ, ông có 
thể ngôi ngay dậy để ghi chép. Nếu để tới sáng, trong óc chỉ còn lại 
những mẩu hồi ức vụn vặt, mơ hồ mà thôi. Kỹ sư L.Yutkin lúc nào 
cũng mang theo một cuốn sổ nhỏ bên người để ghi lại những ý nghĩ 
độc đáo bất chợt đến trong đầu. Đêm đêm, ông nhét cuốn sổ nhỏ đó 
ngay dưới gối cùng với cây viết chì. "Buổi sáng chẳng bao giờ nhớ 
lại được giải pháp xuất hiện trong giấc mơ", ông phàn nàn. 

Người ta đã đưa ra nhiều thuyết để giải thích những ví dụ mà 
chúng ta vừa nêu. Tổng cộng có khoảng 60 thuyết về giấc mơ. 


112 


http://tieulun.hopto.org 


Một số giải thích rằng nó cần thiết để bổ sung cho não lượng vật 
chất đã bị các neuron tiêu hao trong quá trình hoạt động. Một cách 
giải thích khác lại chỉ ra rằng các chất thải tích tụ trong não được 
tống ra ngoài trong giấc ngủ. Ở đây chúng ta chỉ quan tâm tới thuyết 
do D.Shapirov và các đồng sự của ông khởi xướng. Nội dung của 
thuyết này như sau: Khi thức bộ não phải ghi nhận rất nhiều thông 
tin. Để xử lý (phân loại, hệ thống hóa, so sánh với các thông tin đã 
được lưu giữ, tổng hợp và lưu trữ trong trí nhớ) cần phải có thời 
gian và những điều kiện thích hợp. Bước vào giấc ngủ, não ngưng 
nhận thông tin từ ngoài và bắt tay vào việc tổng kết những gì thu 
nhận được trong ngày. Từ đó, xuất phát những ý kiến cho rằng để 
có kết quả tốt, trước khi đi ngủ cần phải lấp đầy bộ não bằng những 
dữ kiện, những chương trình tìm kiếm mà chúng ta đang chờ đợi 
kết quả. Nhà triết học Pháp E. Kodiliac là người triệt để tuân theo 
phương cách này. Trước khi ngủ, ông tập trung suy nghĩ về những 
vấn để đang đeo đuổi nhưng chưa tìm được lời giải. Sáng hôm sau, 
khi tỉnh dậy ông nhận ra rằng không hiếm khi câu trả lời đã có sẵn 
trong đầu. 

Chúng tôi hy vọng rằng những sự kiện được nêu trên đủ để thuyết 
phục bạn đọc về sự có thật của những phát minh trong giấc ngủ. 
Nhưng bản thân sự việc này lại là một nghịch lý. Vì thế, chúng tôi 
buộc phải trình bày vấn đề sáng tạo trong giấc ngủ một cách chỉ tiết, 
thậm chí có thể là quá chỉ tiết. Dưới đây chúng tôi cố gắng lý giải 
điều nghịch lý này. 

Trước tiên, giấc ngủ làm cho đầu óc trở nên minh mẫn hơn. Không 


phải ngẫu nhiên rất nhiều vấn đề tìm được lời giải vào buổi sáng sớm, 


113 


http://tieulun.hopto.org 


sau một giấc ngủ dài, yên tĩnh. Mặt khác, những ý nghĩ lành mạnh, 
sáng suốt không bao giờ xuất hiện trong một đầu óc mỏi mệt, vì thế 
chúng thường xuất hiện trong những lúc dạo chơi, những kỳ nghỉ... 

Nhưng đó cũng chưa phải là yếu tố chính, chỉ là điều kiện cần nhưng 
chưa đủ. Điểm quan trọng chính là ở chỗ trong giấc ngủ bộ não bị ngắt 
khỏi những dòng thông tin ô ạt, mặc dù não vẫn hoạt động. Ngay từ 
thời cổ đại, người ta đã cho rằng mơ là quá trình suy nghĩ được tiếp 
tục trong khi ngủ. Nhưng sự suy nghĩ này diễn ra rất tập trung, trong 
điều kiện cách ly, không bị các yếu tố ngoại cảnh tác động làm phân 
tán. Vì vậy, quá trình suy nghĩ này sẽ lôi ra từ trong trí nhớ rất nhiều 
kiến thức có sẵn mà trong lúc thức thường bị chìm ngập dưới những 
làn sóng thông tin dồn dập xô tới che khuất. 

Trường hợp sau do nhà cổ sinh học người Mỹ Sternberg kể lại sẽ 
giúp hiểu rõ vấn đề. Có lần, một viện bảo tàng đề nghị Sternberg kiếm 
giùm ít lá dương xỉ. Ông vắt óc bao ngày nhưng vẫn không nghĩ ra 
xem có thể kiếm được chúng ở đâu. Một đêm, Sternberg nằm mơ thấy 
mình đang đứng đưới chân một ngọn núi cách thành phố vài dặm. 
Ở đó ông nhìn thấy cây dương xỉ đang cần tìm. Tỉnh dậy, tuy không 
tin tưởng lắm nhưng ông vẫn lên đường tìm tới địa điểm trong giấc 
mơ. Thật kỳ lạ, chính nơi đó quả có một cây dương xỉ. Thoạt nhìn, 
có thể cho đây là điều huyễn bí, nhưng sự thực Sternberg đã từng đi 
săn ở khu vực đó và có lẽ ông đã vô tình nhìn thấy cây dương xỉ mọc 
ở đó mà không hề chú ý. Bình thường, ông không thể nào nhớ ra chỉ 
tiết nhỏ này vì hình ảnh cây dương xỉ bị lẫn đâu đó trong hàng đống 
những thông tin khác. Nhưng trong giấc ngủ, não có đủ thời gian và 


sự yên tĩnh để tìm lại nó từ những hốc khuất của trí nhớ. 


114 


http://tieulun.hopto.org 


Dựa trên thuyết này, giáo sư bác sĩ Kasatkin đề nghị áp dụng 
phương pháp chẩn đoán bệnh qua giấc mộng. Theo ông, khi bệnh 
chớm phát, các dấu hiệu bên ngoài rất yếu nên các bác sĩ thường rất 
khó nhận biết chúng giữa vô số các tín hiệu khác. Thế nhưng, những 
dấu hiệu bệnh lại hiện ra rất rõ trong các giấc mộng. Ví dụ, một người 
đàn ông nằm mơ thấy cổ đau rát vì vô tình nuốt một chiếc chìa khóa 
và bị hóc. Một năm ruỡi sau đó, người ta phát hiện ông ta bị ung thư 
họng. B. Kasatkin đã lập danh mục 300 bệnh được chẩn đoán theo 
phương pháp này. Nếu bạn mơ thấy mình đang chui qua một lỗ nhỏ, 
ngực bị ép khó thở thì có lẽ bạn có vấn đề về tim. Điện tâm đồ sẽ xác 
nhận chẩn đoán này. 

Điểm cuối cùng và cũng là quan trọng nhất: Ở trạng thái tỉnh, suy 
nghĩ của nhà nghiên cứu thường không thể vượt khỏi những khuôn 
mẫu đã có sẵn, giống như dòng nước chỉ chảy trong lòng sông quen 
thuộc nằm lọt giữa hai bờ đê được đắp sẵn mà không đủ sức tràn bờ 
chảy tự do. Những thành tố để giải quyết vấn đề (các thông tin, những 
hiểu biết) đều có sẵn, duy chỉ thiếu vắng phương thức độc đáo nhằm 
kết hợp chúng. Trong giấc ngủ mọi sự đều khác đi. Những suy nghĩ 
được tự do bay bổng, không bị hạn chế bởi bất kỳ một phương pháp 
luận, khuôn mẫu có sẵn nào. Nhờ thế, mới xuất hiện những giải pháp 
độc đáo, những ý tưởng hoàn toàn mới lạ. Đây chính là những ưu việt 
giấc ngủ đem lại. 

Chúng ta đừng quên rằng thành công của giai đoạn thai ngén các 
sáng tạo khoa học dựa trên trực giác. Mà trực giác lại chính là một 
quá trình tư duy bằng hình ảnh chứ không phải ngôn ngữ. Còn giấc 
mơ bao giờ cũng diễn ra qua những hình ảnh. Chả thế người ta luôn 


115 


http://tieulun.hopto.org 


dùng chữ "thấy" sau chữ "mơ": "Tôi mơ thấy..." Có thể giải thích 
vấn đề này như sau. Thứ nhất, độ nhạy của các tế bào thần kinh ở 
mắt và vùng thị giác ở não cao hơn tế bào thần kinh ở các vùng khác. 
Thứ nhì, trong giấc ngủ, vùng điều khiển thị giác ở não bị ức chế ít 
hơn so với các vùng khác. Vì thế tất cả những kích thích không quá 
mạnh đều được thể hiện qua những hình ảnh. Ví dụ, một người nằm 
ngủ trong căn phòng đầy khói thuốc lá sẽ nằm mơ thấy đám cháy. 
Những người mù không phải bẩm sinh vẫn tiếp tục "mơ thấy" mọi 
thứ như người bình thường. 

Kết thúc câu chuyện về vị trí của giấc mơ trong quá trình sáng tạo 
khoa học, chúng tôi muốn nhấn mạnh điều sau đây: Không thể xem 
xét việc sáng tạo trong giấc ngủ một cách riêng rẽ. Làm như thế sẽ 
biến nó thành chuyện giật gân. Sự kiện chỉ có thể được giải thích nếu 
nó được coi như là sự nối tiếp của quá trình suy nghĩ lâu dài của nhà 
khoa học nhằm giải quyết một vấn đề. 

Quả thực, thật khó mà tin được rằng người ta lại có thể phát 
minh ra cái gì đó trong giấc ngủ nếu chính mình chưa từng trải 
qua. Ai đó sẽ đặt câu hỏi: Có nhiều người trải qua những giấc mơ 
như thế không? 


TIA CHỚP SOI RỌI 

Quá trình ấp ủ thai nghén các phát minh khoa học sẽ kết thúc, nếu 
như việc tìm kiếm thành công. Một ý tưởng độc đáo nào đó đã bất 
ngờ xuất hiện. Chính vì sự bất ngờ này mà giai đoạn thứ ba (thực ra 
không phải giai đoạn mà chỉ là một tích tắc đồng hô) của quá trình 


sáng tạo khoa học được gọi là "soi rọi". M.Plank đã kể những gì ông 


11ó 


http://tieulun.hopto.org 


cảm thấy vào chính thời điểm ý tưởng về thuyết lượng tử xuất hiện 
trong óc ông: "Sau nhiều tuần lễ vật lộn với công việc, tôi cảm giác 
mình đang mò mẫm trong bóng đêm dày đặc. Đột nhiên, một tia chớp 
lóe sáng rực bầu trời. Trước mắt tôi, mọi vật hiện lên thật rõ ràng. Tôi 
được cứu khỏi nỗi u mê ám ảnh mình bao lâu nay và nhận biết mình 
phải làm gì và làm như thế nào". 

Thực ra, vào thời điểm mà người fa nói rằng trí não được soi rọi, 
toàn bộ những kiến thức liên quan đến vấn đề đang tìm kiếm trước 
nay vẫn nằm trong trạng thái phân tán, hỗn loạn đột nhiên liên kết 
với nhau trong một cấu trúc hoàn chỉnh. Cũng chính vì thế hoàn toàn 
không có chuyện những ý tưởng mới xuất hiện từng phần. Giải pháp 
hiện ra toàn bộ và thời gian hoàn tất việc triển khai giải pháp càng 
nhanh nếu quá trình thai nghén càng kéo dài. 

Rốt cục, những chỉ tiết trước đây có vẻ như rời rạc, rối rắm, mù 
mờ, hỗn độn sau khi được sắp xếp theo một trật tự rõ ràng đã trở nên 
có ý nghĩa, biến thành một phần của một bức tranh hài hòa. G. Polia 
ví von quá trình này một cách rất hình tượng như sau: "Bạn hãy tưởng 
tượng mình vừa mở khóa bước vào căn phòng tối om. Tay sờ soạng 
tìm công tắc điện, chân dò dẫm từng bước. Chợt bạn vấp phải một vật 
gì đó chúi người về phía trước, tay chộp phải một vật nhọn. Cứ thế 
một lúc, bạn sẽ gặp nhiều thứ mà chẳng biết là cái gì cho tới khi bạn 
kiếm được công tắc. AÙnh đèn loé rọi sáng căn phòng. Té ra chỉ là 
đồ đạc trong một căn phòng mà thôi. Tất cả đều nằm đúng vị trí do 
công dụng của chúng quy định". 

Để đốt một khu rừng chỉ cần một tàn thuốc rơi. Cả dàn máy nặng 
nễ hay nguyên một đoàn tàu đôi khi không thể chuyển động chỉ vì 


117 


http://tieulun.hopto.org 


thiếu một mẩu dây cáp nối mạch điện. Tương tự, số phận của cả một 
lý thuyết vĩ đại đôi khi lại phụ thuộc vào một điều vụn vặt có tác 
dụng khơi mào. Sự xuất hiện của điều vụn vặt ấy hoàn toàn ngẫu 
nhiên. Khoa học có thể dẫm chân tại chỗ suốt một thời gian dài chỉ 
vì giây phút may mắn chưa tới. Quả thực, hầu như toàn bộ các phát 
minh khoa học đều ra đời một cách ngẫu nhiên. Lịch sử khoa học đã 
ghi lại vô số trường hợp mà chúng tôi sẽ trích ra đây một vài ví dụ. 
Vào đầu thế kỷ 19, một bác sĩ người Pháp tên R.Laennec đã phát 
minh ra một dụng cụ y khoa dùng để khám bệnh - chiếc ống nghe. 
Hồi đó, nó chỉ là một chiếc ống rỗng ruột to gấp ba thoi gỗ người ta 
vẫn dùng cuốn chỉ. Đầu để ghé tai nghe loe rộng hơn so với đầu còn 
lại. Sinh mạng của bao con người phụ thuộc vào một công cụ giản 


đơn như vậy đấy. 


Laennec biết rằng ngay từ thời Hypocrate, người ta vẫn ghé tai 
lắng nghe những biểu hiện bệnh tật trong cơ thể. Việc dí sát tai vào 
cơ thể người khác nhiều khi tỏ ra rất bất tiện, nhưng nếu không làm 
việc đó, bác sĩ sẽ mất đi một cơ hội trực tiếp ghi nhận thông tin về 
người bệnh. Một lần, trên đường vào cung Louvre, tiếng hò reo của 
bọn trẻ đang chơi đùa bên đường đã lôi kéo sự chú ý của ông. Một 
cậu bé dùng cây dùi gõ nhịp nhàng lên mặt cắt ngang của một thân 
cây gỗ, đầu kia một cậu bé khác áp tai nghe. Chính lúc đó, ý tưởng 
về chiếc ống nghe ra đời. Trong cuốn "Luận về nghe gián tiếp" viết 
năm 1819 Laennec đã giới thiệu phương pháp dùng ống nghe do ông 
chế tạo để chẩn đoán các bệnh đường hô hấp. Chiếc ống nghe các 
bác sĩ đang dùng ngày hôm nay đã được cải tiến từ chiếc ống nghe 
của Laennec cách nay gần 2 thế kỷ. 


118 


http://tieulun.hopto.org 


Chúng tôi xin đưa thêm một ví dụ nữa, cũng trong y khoa. Chắc 
các bạn có biết về phương pháp chữa trị mới cho các bệnh nhân bị 
gãy xương do bác sĩ R. Ilizarov ở thành phố Kurgan khởi xướng. 
Theo phương pháp này, người ta không bó bột thạch cao để cố định 
xương bị gãy nữa vì khối thạch cao nặng nề không cho phép các chỉ 
cử động và thường ngăn trở tuần hoàn máu. 

R. Iizarov, một bác sĩ vùng nông thôn, nhận thấy nhược điểm của 
phương pháp bó bột thạch cao và mày mò tìm kiếm phương pháp 
thay thế. Ngày đêm ôâng trăn trở suy nghĩ: bên giường bệnh, trong 
các chuyến đi xuống các thôn xóm hẻo lánh. Ilizarov thử nghiệm 
hàng trăm lần với nhiều phương án khác nhau. Đột nhiên, giải pháp 
mới xuất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên. Một lần, trong lúc lắc lư trên xe 
kéo đi thăm bệnh nhân, Ilizarov chợt chú ý tới cách càng xe nối với 
ách choàng trên cổ ngựa. Đột nhiên, Ilizarov, sững người: ách - càng 
- nẹp (đặt song song với xương bị gãy). Thật đơn giản, thay cho bột 
thạch cao, chỉ cần 2 cái vòng, các thanh nẹp và kim. Các thanh nẹp 
được gắn vào hai vòng ở mỗi đầu, kim dùng để khâu các mảnh xương 
gấy theo hình chữ thập từ đầu nọ tới đầu kia. Toàn bộ giàn giáo này 
sẽ giúp xương mau lành, đồng thời chịu được một sức nặng lớn gấp 
nhiều lần so với bình thường. Trở về nhà, Ilizarov đập gãy cán một 
chiếc xẻng rồi bó lại theo cách vừa nghĩ ra. Cán xẻng cứng như chưa 
từng bị gãy. Những ngày tháng giày vò của Ilizarov đã chấm dứt đột 
ngột như vậy đó. 

Tuy nhiên, lại xuất hiện câu hỏi, tại sao Ilizarov không phát hiện 
vấn đề sớm hơn bởi vì ông đã nhìn thấy cái ách ngựa cả ngàn lần rồi? 


B. Marriote từng ví trí nhớ của con người như một cái hộp. Khi buộc 


119 


http://tieulun.hopto.org 


phải suy nghĩ căng thẳng, người ta xóc cái hộp đó để tìm kiếm, nếu 
may mắn thì sẽ bắn ra một cái gì đó thích hợp. Chính lúc đó, phát minh 
mới ra đời. Còn G. Polia lại mượn hình ảnh cái sàng chứa đây thông 
tin. Khi bạn động não, tức là lúc lắc sàng, thông tin sẽ lần lượt lọt 
qua lỗ rơi xuống trước con mắt chú ý đặc biệt của bạn. Và trong một 
giây nào đó, não sẽ chộp được một thông tin cần thiết cho công việc. 

Có thể dẫn ra những ví dụ khác chứng tỏ sự ngẫu nhiên trong sáng 
tạo khoa học. Nhà sáng chế B. Egorov kể lại rằng, một lần, trong thời 
gian tìm tòi chế tạo chiếc máy đánh ống suốt, ông ngồi trên tàu điện 
và chợt chú ý đến một bà lão đang mải mốt đan chiếc vớ len. Chính 
hình ảnh này đã gợi ý ông từ bỏ hướng tìm kiếm cũ và bước theo con 
đường tìm tòi hoàn toàn mới. Trong chiếc máy của mình, ông đã sử 
dụng những chiếc móc rất độc đáo, tương tự những cái được bà cụ 
dùng để đan đôi vớ. Hàng loạt hãng chế tạo thiết bị dệt đã đăng ký 
mua mẫu thiết kế máy của Egorov. 

Qua những ví dụ, rõ ràng là các phát minh khoa học ra đời hoàn 
toàn ngẫu nhiên. Tuy nhiên, phải hiểu rằng sự "soi rọi" bất ngờ chỉ 
ngẫu nhiên nếu xét theo bề ngoài. Trên thực tế, giây phút bước ngoặt 
đó đã được chuẩn bị từ rất lâu qua việc nhà khoa học tích cóp một 
khối lượng lớn thông tin, tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. 
Sự "soi rọi" chỉ xuất hiện ở những người đã lao động miệt mài, cực 
nhọc, nung nấu tìm tòi mà thôi. Vào thời điểm may mắn đó, chút kiến 
thức cần thiết để hoàn tất công cuộc tìm kiếm đột nhiên trôi lên từ 
dưới tầng vô thức. Những øì nhà khoa học nhìn thấy trong đời thường 
(một thân cây gỗ truyền âm thanh, một cái ách cổ ngựa...), từ đó ông 


ta sẽ liên tưởng tới cái gì - hết thảy đều phụ thuộc vào sự uyên bác và 


120 


http://tieulun.hopto.org 


kinh nghiệm của chính nhà khoa học. Từ cách nhìn này, sự "soi rọi” 
là tất yếu theo quy luật. 

Chúng tôi muốn nói rằng, sự ngẫu nhiên (mà Engel từng gọi là "sự 
ngẫu nhiên vĩ đại") chỉ phục vụ cho những khối óc đã được chuẩn bị 
để tiếp nhận nó mà thôi. Khi nhà sinh học Pháp Ch. Nicolle, người tìm 
ra nguyên nhân lây lan của bệnh sốt phát ban, tuyên bố rằng phát hiện 
của ông thuần tuý là kết quả của một trò chơi may rủi, J. Hadamard 
đã nhận xét rất chí lý: Nếu không phải chính Nicole đã bỏ ra hàng 
chục năm trời nghiên cứu, thì vinh dự có thể sẽ không thuộc về ông 
ta mà là một trong bất kỳ các y tá nào. Quả thật, công sức, trí lực của 
nhà nghiên cứu bỏ ra càng ít, cơ hội xuất hiện những giây phút "soi 
rọi" thần kỳ càng hiếm. 

Vì thế không có gì lạ khi thời gian thai nghén của những phát minh 
thường kéo dài, đôi khi tới hàng chục năm. Trong suốt 13 năm, Viện 
sĩ V. Filatov tập trung nghiên cứu phương pháp cấy võng mạc. Và 
ông đã thành công. Định luật vạn vật hấp dẫn được Newton ấp ủ suốt 
hơn 20 năm. Một người đồng hương của ông Newton là V. Havey 
cũng bỏ ngần ấy thời gian cho ý tưởng tuần hoàn máu trong cơ thể. 
A. Ampère cần tới 20 năm lao tâm để sau đó chỉ trong một tích tắc 
(được gợi ý bởi câu chuyện của nhà nghiên cứu người Đan Mạch H. 
Oersted) và 2 tuần hình thành và hoàn thiện cả một lý thuyết - thuyết 
điện động lực học. 

Người ta thường nói đùa rằng để xây dựng thuyết điện động lực 
học, Ampère tiêu tốn 2 tuần và cả cuộc đời mình. Thực vậy, trong 
vài chục năm mối liên hệ giữa điện lực và từ lực luôn lôi cuốn ông. 


Từ lâu, V. Franklin đã khám phá ra bản chất điện của tia chớp. Sau 
121 


http://tieulun.hopto.org 


đó, nhà bác học Pháp D. Arago đã chứng minh được ảnh hưởng của 
dòng điện tới từ trường sau một lần ngẫu nhiên phát hiện kim la bàn 
chỉ ngược khi sét đánh. Một lần, H. Ersted ngẫu nhiên phát hiện thấy 
kim của một chiếc la bàn bị bỏ quên gần dây điện bị lệch hướng. Lặp 
lại, ông suy đoán về sự tôn tại của một từ trường xung quanh dòng 
điện. Oersted mừng rỡ loan báo về thí nghiệm cùng kết luận của 
mình trong một chuyến đi vòng quanh châu AÂu. Ampère đã có mặt 
trong buổi thuyết trình của Oersted ở Paris. Nhưng Ampère không 
chỉ chứng minh mối liên hệ giữa từ lực và điện lực, ông nghiên cứu 
toàn bộ những hiện tượng của từ trường sinh ra bởi sự chuyển động 
của dòng điện. Chính vì vậy, Ampère đã trở thành người sáng lập 


môn khoa học mới - điện động lực học. 


GỌT GIŨA KẾT QUẢ 

Như vậy, bước thứ ba và cũng là bước quyết định trong cuộc tìm 
kiếm khoa học đã hoàn tất. Kết quả, một ý tưởng mới ra đời nhờ 
vào trực giác. Ngay bản thân nhà phát minh, người đã từng trải qua 
những giây phút 'soi rọi' cũng không hiểu bằng cách nào mình lại 
may mắn đến đích. 

Mặc dầu vậy, hiếm khi các nhà nghiên cứu tỏ ra nghi ngờ về tính 
đúng đắn của kết quả nghiên cứu. Đối với họ, tính xác thực, hoàn chỉnh 
của giải pháp mới là chuyện không cần bàn cãi. Hồi tưởng công cuộc 
tìm tòi các phương pháp tính toán quỹ đạo của sao Kim, A. Einstein 
nói rằng ông tin vào tính đúng đắn của kết quả ngay từ khi nó chưa 
được tính ra. Vì lẽ đó, một số nhà khoa học tỏ ra không quan tâm tới 


số phận tiếp theo của những phát minh do chính mình mang nặng 
122 


http://tieulun.hopto.org 


đẻ đau. Thậm chí, họ không quan tâm xem người khác sẽ tiếp nhận 
những phát minh của họ ra sao. "Tôi có hàng đống chuyện vặt như 
thế” - Nhà toán học Leibniz đã nói như vậy khi bạn bè ông nài nỉ ông 
công bố phương pháp lấy tích phân. Còn GŒ. Fourier cho rằng đa số các 
nghiên cứu của ông đều dựa vào trực giác và ông rất ít quan tâm tới 
sự chặt chẽ trong các kết quả tính toán. Có lẽ vì thế, hàng loạt những 
công trình của ông sau này mới được các nhà toán học khác như P. 
Dirichle, G. Riemamn, GŒ. Cantor, K. Weierstrass chứng minh và phát 
triển. Nhưng công tâm mà xét, một phát minh đem tới cho loài người 
một hiểu biết mới, do đó phải chứng minh nó. Tất nhiên, không phải 
cho tác giả mà cho những người khác. Hơn nữa, phải nhớ rằng bất kỳ 
một biến đổi quan trọng nào trong khoa học cũng sẽ được đón nhận 
một cách dè dặt và xét nét. 

Thực ra, một phát minh không khác gì một giả thuyết. Nó cần phải 
được bảo vệ, chứng minh. Chỉ sau khi đã được kiểm tra, gọt giũa nó 
mới có thể nhận được giấy thông hành để bước vào thế giới khoa học. 
Thủ tục này được mang tên "tuyển lựa bằng logic học" - bước cuối 
trong quá trình tìm kiếm phát minh, nơi logic học ngự trị. 

Việc chứng minh những lập luận là nhằm thuyết phục người khác 
về tính đúng đắn của một ý tưởng mới nảy sinh. Trước tiên, cần hình 
thành luận đề, tức là điều muốn chứng minh. Sau đó, viện đến các sự 
kiện, chứng cớ, các tiên đề, định luật mà tính đúng đắn của chúng đã 
được công nhận. Tiếp theo, dựa trên những gì đã kể trên đồng thời triệt 
để tuân thủ các quy tắc logic học, từng bước đi từ điều khẳng định 
này tới điều khẳng định khác cho tới khi nào rút ra được kết luận tạo 
thành bản chất của phát minh (mệnh đề cần chứng minh). 


123 


http://tieulun.hopto.org 


Thông thường, những hệ quả suy từ phát minh không được sai 
lệch với những số liệu quan sát thực tế. Quả thật, ở đây có điều gì đó 
không hợp lý khi mà chỉ cần một sự kiện không phù hợp với các hệ 
quả cũng đủ để xét lại toàn bộ phát minh, bất chấp vô số các sự kiện, 
số liệu khác chứng minh cho tính đúng đắn của nó. Hơn nữa, số liệu 
thu thập được không phải bao giờ cũng tuyệt đối chính xác. Nguyên 
nhân rất đa dạng, từ những lỗi thiết bị cho tới chuyện đánh tráo số liệu. 

Ở đây có một điều lý thú. Chúng ta từng nói rằng phát minh khoa 
học là một "sai lầm logic", một điều phản logic và "sai lầm" này càng 
gây phẫn nộ bao nhiêu thì phát minh đó càng vĩ đại bấy nhiêu. Thế thì 
tại sao lại dùng logic học để kiểm tra, chứng minh điều phản logic? 
Thực ra khi nói rằng phát minh khoa học là một 'sai lầm logic", chúng 
ta chỉ hàm ý rằng không thể rút ra một ý tưởng hoàn toàn mới bằng con 
đường suy luận thông thường từ những định luật cũ. "Sai lầm logic" 
vứt bỏ những kiến thức cũ hay mở rộng giới hạn ứng dụng của nó. 

Một phát minh mới sẽ mang lại những quy tắc và những luận điểm 
mới. Nếu chúng được coi là những điểm xuất phát thì chúng ta có thể 
áp dụng tất cả những quy tắc của logic học đối với chúng. Đối với 
một lý thuyết mới, chúng ta có quyên suy luận tìm ra những hệ quả 
của nó. Việc làm đó không có gì phản logic. 

Để tăng sức thuyết phục của một thuyết mới người ta thường gắng 
sức... bác bỏ nó. Bác bỏ là một trong các phương pháp của logic học 
nhằm chứng minh rằng một lập luận nào đó là sai. Trong logic học 
có một học thuyết được gọi là chứng minh gián tiếp. Trong những 
trường hợp không thể chứng minh trực tiếp được mệnh đề tiên khởi, 
người ta sẽ tìm cách chứng minh phản đề. Nếu phản đề dẫn tới những 


124 


http://tieulun.hopto.org 


hệ quả trái với các sự kiện mà ta có thì điều đó có nghĩa là mệnh đề 
ban đầu là đúng. 

Nhà khoa học người AÙo K. Popper còn khởi xướng một cách bác 
bỏ khác. Ông xuất phát từ luận điểm cho rằng bất kỳ một định luật 
khoa học nào cũng có những giới hạn hiệu lực nhất định. Không có 
định luật nào có thể giải thích mọi hiện tượng. Vì thế để chứng minh 
sự tổn tại của một định luật, phải xác định thật rõ ràng những giới 
hạn mà vượt qua đó định luật sẽ không còn hiệu lực. Theo K. Popper 
việc chứng minh một định luật bằng cách bác bỏ có sức thuyết phục 
hơn so với cách chứng minh trực tiếp. Hơn nữa, trên thực tế, đa phần 
các định luật đều được chứng minh gián tiếp. 

Như vậy, chứng minh và bác bỏ là hai công cụ bổ sung lẫn nhau 
nhằm khẳng định những chân lý mới. Thường người ta cố gắng tìm 
cách chứng minh tính đúng đắn của các giải pháp ngay khi chúng vừa 
được nghĩ ra. Nhưng không phải lúc nào cũng thành công ngay và đôi 
lúc công việc này kéo dài nhiều năm. Viện sĩ A, Glushkov từng cho 
biết rằng để chứng minh một trong các định luật do ông tìm ra, ông 
đã phải bỏ ba năm làm việc không nghỉ, dù chỉ một ngày. 

Trong giai đoạn cuối cùng của quá trình phát minh, một lần nữa 
logích lại ngự trị. Nhưng nếu xem xét kỹ, ta thấy rằng trong giai 
đoạn này không có bất kỳ sự tìm tòi sáng tạo nào. Việc chứng minh 
sẽ không thể làm thay đổi bản chất của những phát hiện mới vừa tìm 
ra, nó chỉ chứng minh chúng mà thôi. 

Thực ra logic học không hề đặt cho mình những nhiệm vụ nào khác 
ngoài chức năng kiểm soát quá trình biến đổi những hiểu biết đã có 
từ dạng này qua dạng khác. Vì thế, đối với logic học có thể áp dụng 


125 


http://tieulun.hopto.org 


câu nói nổi tiếng của nhà nhà bác học Đức G. Veil: "Toán học là cái 
cối xay thịt. Nếu bạn bỏ vào đó con thiên nga thì cũng chỉ nhận lại 
thịt thiên nga mà thôi ". 

Chính quan niệm này đã khiến một số nhà nghiên cứu hạ thấp vai 
trò của logic học. Nhà toán học Pháp A. Poincaree tuyên bố rằng trong 
lô gích học ký hiệu ông chỉ thấy rặt xiểng xích trói buộc hứng thú sáng 
tạo. Còn giáo sư M. Claine ở Trường đại Học Tổng hợp New York lại 
cho rằng: "Luận lý học - giai đoạn cuối cùng trong việc hình thành 
một lý thuyết toán học. Khi giai đoạn này hoàn tất cũng là lúc chuẩn 
bị đào hố chôn luôn lý thuyết đó". Cả A. Poincaree và M. Claine đều 
là những tín đồ nhiệt thành ủng hộ trực giác. 

Cố nhiên, các vị nói trên đều quá lời. Hơn nữa, còn có những đánh 
giá khác, trong đó không ít người phủ nhận thẳng tuột vai trò của trực 
giác. Ví dụ, F. Dixon cho rằng chính trực giác toán học sai lầm của 
Aristote đã kìm hãm sự phát triển của khoa học trong nhiều thế kỷ. 
Dixon muốn ám chỉ tới định kiến của người cổ đại cho rằng hình tròn 
và hình cầu là những hình lý tưởng. Vì thế, họ cho rằng các vật thể 
trong không gian, cụ thể là các hành tinh đều chuyển động theo các 
cung tròn, mãi cho tới khi J. Kepler phá vỡ quan niệm này. Các sự 
kiện mà Dixon nêu ra đều là sự thật, nhưng việc quy kết cho Aristote 
có quá khắt khe không? 


CÂN BẰNG GIỮA TRỰC GIÁC VÀ LUẬN LÝ 
Chúng ta đã lướt qua từng chặng trên con đường tìm tòi sáng tạo. 
Trên mỗi chặng, tuy khác nhau về mức độ nhưng vai trò của luận lý 


và trực giác đều quan trọng và cần thiết. Chúng hòa quyện, đan xen 
126 


http://tieulun.hopto.org 


lẫn nhau. Tất nhiên, trong hai giai đoạn đầu và cuối - ấn định chương 
trình tìm kiếm và hoàn thiện kết quả - luận lý giữ vai trò chính. Thế 
nhưng sự có mặt của trực giác là không thể thiếu, mặc dù ở mức độ 
nhỏ hơn rất nhiều so với giai đoạn thai nghén hay "soi rọi". Lấy ví 
dụ công đoạn chuẩn bị. Ở giai đoạn này, nhà nghiên cứu phải có cái 
nhìn bao quát về vấn đề đang quan tâm, hiểu nó như một thể thống 
nhất mà không cần chú ý tới các tiểu tiết. Chỉ trực giác mới có khả 
năng cung cấp kỹ năng này. Cách đặt vấn để nghiên cứu tìm tòi suy 
cho cùng cũng do trực giác mách bảo. Đôi lúc, cách đặt vấn đề và 
giải pháp xuất hiện cùng lúc, như trường hợp E. Shrodinger tìm ra 
phương trình sóng. 

Trong giai đoạn hoàn thiện, việc chứng minh phải tiến hành theo 
các quy tắc logic học. Thế nhưng, chứng minh theo hướng nào, bằng 
phương tiện nào lại thường do trực giác trả lời. Ngay trong toán học, 
một ngành khoa học tưởng chừng như không có chỗ cho linh cảm, 
bất kỳ một học sinh trung học nào cũng biết rằng một bài toán có 
nhiều cách giải, nhưng giải theo hướng nào sẽ có triển vọng tìm ra 
kết quả, bắt đầu ra sao thì đành phải nhờ trực giác. Nhà toán học hiện 
đại LLacatos nói rằng chứng minh toán học cũng là một khúc biến 


tấu đầy tưởng tượng phóng khoáng. 


127 


http://tieulun.hopto.org 


Chương 4 


"NGHỊCH LÝ CỦA NHÀ SÁNG 
CHẾ" 


NHỮNG CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI 

Người ta nhận thấy rằng, một bài toán sẽ được giải quyết dễ dàng 
hơn nếu nhà nghiên cứu biết khái quát hoá, nhận thức được vấn để 
bao trùm bài toán ban đầu. Như vậy, lời giải cho bài toán ban đầu chỉ 
là một trường hợp cá biệt của giải pháp cho vấn để tổng quát. Nói 
ngắn gọn, muốn nhanh chóng giải quyết cái riêng lẻ, phải có tầm nhìn 
chung, cách giải quyết chung. Đây chính là cái gọi là điều "nghịch 
lý của các nhà sáng chế”. 

Nhà toán học Hungary D. Polia mà chúng ta đã viện dẫn tới nhiều 
lần trước đây, phát biểu về điều nghịch lý này như sau: "Chứng minh 
một định lý mạnh dễ hơn chứng minh định lý yếu". Theo D. Polia, 
định lý "yếu" là định lý được suy luận từ các định lý "mạnh". Có lẽ 
khái niệm "nghịch lý của các nhà sáng chế" xuất hiện vào khoảng đầu 
thế kỷ 20, cùng thời với D. Polia, bởi vì từ đó tới nay người ta thường 
nhắc tới Polia khi nói về nghịch lý này. 

Nhưng trước đó một chút, hai nhà toán học đức P.Dirichlet và R. 


Dedekind cũng đã nhận xét rằng: "Thường thường, việc giải trực 
128 


http://tieulun.hopto.org 


tiếp những bài toán riêng lẻ khó khăn hơn rất nhiều so với việc giải 
bài toán tổng quát". 

Thật đáng ngạc nhiên phải không? Hiếm ai nghĩ rằng những bài 
toán cụ thể, sát sườn với những gì chúng ta quan sát thấy trong cuộc 
sống hàng ngày lại khó khăn gấp bội so với những vấn đề sâu rộng 
hơn, mạnh hơn và, theo cách nghĩ thông thường, thâm thúy hơn. Rốt 
cục, tìm chìa khóa cho các vấn đề trừu tượng cách biệt thực tế lại dễ 
hơn nhiều so với những bài toán cụ thể đầy ắp những chỉ tiết. 

Công việc của chúng tôi là cố gắng giải thích những nghịch lý, 
dù chúng trái khoáy tới đâu chăng nữa, bằng những luận giải hợp lý. 
Nhưng trước khi bắt đầu, chúng tôi muốn các bạn lướt qua những 
chứng cứ trong lịch sử khoa học. 

Cho tới trước thế kỷ V-IV trước Công nguyên, người cổ đại vẫn 
lúng túng với việc tính diện tích của một hình bất kỳ trên mặt phẳng. 
Những bài toán cụ thể đó chỉ trở nên dễ dàng khi Evdox, một nhà 
toán học cổ Hy Lạp, tìm ra phương pháp chia ô vét kiệt mà sau này 
trở thành tiền đề của phép tích phân. 

Chúng tôi cũng không muốn bỏ qua ví dụ kinh điển sau đây vì nó 
minh chứng rất tuyệt vời cho điều nghịch lý đang nói tới. Vào thế kỷ 
IH trước Công nguyên, bạo chúa thành Siracus là Hieron ra lệnh cho 
một thần dân và cũng là một người bà con của mình là Archimedes, 
tìm cách kiểm tra xem chiếc vương miện của ông ta có bị những tay 
thợ bạc láu cá pha trộn các kim loại khác hay không. Công cuộc mày 
mò tìm lời giải cho một bài toán hết sức riêng rẽ này chỉ chấm dứt 
sau khi Archimedes tìm ra định luật trứ danh về lực đẩy của nước tác 


động lên vật bị nhúng chìm trong nước. 
129 


http://tieulun.hopto.org 


Trong một thời gian dài nhà toán học Leibniz vật lộn với cách xác 
định tiếp tuyến tại một điểm trên đường cong. Bài toán này xuất phát 
từ nhu cầu của các công trình kiến trúc thời đó và đã qua tay nhiều 
người nhưng vẫn chưa có lời giải. Đột nhiên, nhà bác học suy nghĩ: 
Tại sao không đi đường vòng, tức là giải một bài toán tổng quát hơn 
chứa đựng bài toán ban đầu? Cụ thể, xét một đường thẳng nối điểm 
đã cho trên đường cong và một điểm di động khác cũng trên đường 
cong này. Như thế, ta sẽ có một cát tuyến. Việc xác định phương trình 
của một đường thẳng đi qua hai điểm đã được giải quyết từ lâu, một 
học sinh trung học cũng biết cách. Nhưng khi làm việc với phương 
trình này, chúng ta sẽ gặp trường hợp đặc biệt khi điểm di động tiến 
gần tới điểm cho trước, khoảng cách giữa hai điểm theo đường cong 
sẽ nhỏ dần và bằng không khi chúng trùng lên nhau. Tại đó cát tuyến 
trở thành tiếp tuyến. Đây chính là phép vi phân của Leibniz, sau này 
được áp dụng trong mọi ngành khoa học. Việc xác định tiếp tuyến chỉ 
là một bài toán cá biệt trong vô số những vấn đề được công cụ toán 
học mạnh mẽ này giải quyết. 

Là nhà toán học nhưng đồng thời là nhà triết học, Leibniz đã từng 
khuyên các học trò của mình rằng sẽ rất có lợi nếu "nghĩ tới một bài 
bài toán tổng quát" khi bắt tay giải quyết một vấn đề cụ thể. 

Chính để giải một bài toán kinh doanh mà I. Kepler, nhà thiên văn 
kiêm toán học, đã tìm ra phương pháp lấy tích phân. Người ta kể lại 
rằng vào năm 1613, Kepler bắt đầu chung sống với người vợ thứ hai 
khi ông đã 42 tuổi. Năm đó, nho được mùa chưa từng thấy, giá rượu 
vang hạ. Là ông chủ gia đình chăm chỉ, ông buộc phải lo sắm thùng 


trữ rượu qua năm. Tới lúc bán rượu, Kepler rất ngạc nhiên khi thấy 


130 


http://tieulun.hopto.org 


những tay buôn rượu chỉ việc thọc xéo một cây thước nhỏ qua một 
lỗ ở thành thùng cho tới đáy và ngay lập tức họ biết số lượng rượu có 
trong thùng. Kepler đâm ra nghi ngờ. Thùng không có dạng hình trụ 
đều, vậy làm thế nào để tính toán được chính xác thể tích thùng nếu 
chỉ căn cứ vào khoảng cách giữa hai điểm ở thành thùng? Hơn nữa, 
theo Kepler biết, ở vùng Rhin chẳng hạn, cách tính lượng rượu đựng 
trong các thùng như vậy rất phức tạp. 

Nỗi hoài nghi đã thúc đẩy nhà toán học kiêm ông chủ rượu tìm tòi- 
như sau này ông viết - "các quy tắc hình học của một cách đo lường 
cần thiết và tiện lợi trong làm ăn, cũng như làm sáng tỏ cơ sở của nó, 
nếu quả thực những cơ sở ấy tôn tại". Ông đã tìm ra những "cơ sở" 
của phép tính và chúng đã giúp ông rạng danh. Bài toán riêng lẻ ban 
đầu đã phát triển dưới dạng tổng quát: tính thể tích không gian bị giới 
hạn bởi những mặt cong. Thế nhưng, Kepler vẫn không quên nhắc 
đến khởi điểm của phương pháp tính toán mới mà ông tìm ra - phép 
tích phân - cho nên ông lấy để tựa cho cuốn sách của mình là "Hình 
học không gian của những thùng rượu”. 

Ở đây cân nhấn mạnh rằng bài toán ban đầu rất hạn hẹp và chỉ là 
một tính toán làm ăn, dường như xa vời với khoa học. Có lẽ, chỉ có 
những thiên tài như Kepler mới nhìn thấy triển vọng khuất sau bài 
toán nhỏ nhặt đó, phát triển nó thành một lý thuyết. 

Chúng tôi lựa chọn các ví dụ trong toán học chẳng qua vì muốn bạn 
đọc có được cái nhìn rõ ràng hơn đối với "nghịch lý của các nhà phát 
minh". Nhưng toán học không phải là lĩnh vực duy nhất. Năm 1854, 
nhiều nhà làm rượu ở khu vực quanh thành phố Lille, Pháp, cầu cứu 
L. Pasteur vì một loại bệnh kỳ lạ đang phá hoại những thùng rượu, 


131 


http://tieulun.hopto.org 


gây tổn hại nặng nề cho nghề rượu vang nổi tiếng của Pháp. Họ có lý: 
Vài năm trước, ông được phong giáo sư hóa học. Sau vài năm miệt 
mài nghiên cứu, Pasteur đã khám phá ra rằng bệnh của rượu vang chỉ 
là một trục trặc trong quá trình lên men - một hoạt động sống của các 
vi sinh vật. Không những chỉ đích danh thủ phạm, ông còn trị chúng 
bằng cách khử trùng mà người đời sau đã lấy tên ông để chỉ phương 
pháp này - pasterilization. Ngay từ hồi đó, nhà bác học đã viết: "Các 
sinh vật đó vô cùng bé nhỏ (vi khuẩn) nhưng lại là nguyên nhân của 
nhiều bệnh khác nhau. Là những kẻ dọn vệ sinh siêng năng, chúng 
tham gia vào việc phân hủy và biến tất cả những sinh vật đã chết trở 
về với cát bụi". Như thế, đi từ một nhiệm vụ cụ thể, Pasteur đã đi tới 
một vấn đề rộng lớn hơn và dưới ánh sáng của thuyết lên men, ông 
đã hoàn thành yêu cầu của những người làm rượu vang. 

Lịch sử cho thấy, để giải một bài toán cụ thể các nhà bác học 
thường tìm ra những lý thuyết rộng lớn hơn, bao trùm bài toán ban 
đầu. Từ ý muốn tìm hiểu con vụ của trẻ em, nhà nữ toán học người 
Nga Sofia Kovalyevskaya đã xây dựng lý thuyết về sự quay của một 
vật thể rắn. Trong khi loay hoay tìm kiếm phương cách truyền thông 
tin theo nhiều kênh, K. Shannon đã sáng lập ra lý thuyết truyền tin 
hiện được ứng dụng không chỉ trong ngành thông tin liên lạc mà còn 
trong tâm lý học, ngôn ngữ học, sinh học ... 

Để kết thúc phần này, chúng tôi xin dẫn lời của V.I. Lênin: "Ai 
bắt tay vào những vấn để cụ thể mà không tính đến việc giải quyết 
những vấn đề chung tất yếu sẽ vấp phải những vấn đề chung đó trên 


mỗi bước đi của mình". 


132 


http://tieulun.hopto.org 


ĐỨNG XA MỚI BIẾT NÚI CAO HAY THẤP 

Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét tại sao cách tiếp cận tổng quát từng 
vấn đề riêng biệt lại là khởi điểm của thành công và tại sao việc tìm 
tòi sẽ nhẹ nhàng hơn nếu đi theo hướng đó. 

Trước khi tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi nào đó cần phải 
nhận định được vấn đề. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng 
hiểu đúng vấn đề tức là đã giải quyết nó ít nhất được một nửa. Dưới 
đây, chúng ta sẽ xét tới những ưu việt của cách đặt vấn để một cách 
tổng quát. Một vấn để cụ thể thường bị tác động của rất nhiều yếu 
tố. Tiếp cận vấn đề một cách tổng quát tức là gạt bỏ tất cả những ảnh 
hưởng phụ, những gì là ngẫu nhiên, không đặc trưng. Chúng ta hãy 
quay lại với những ví dụ trong lịch sử khoa học. Nhà bác học Pháp 
N. Carnot, cha đẻ của định luật nhiệt động lực học thứ nhì - định luật 
nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp - viết 
rằng chính cách nhìn hạn hẹp của các nhà nghiên cứu đã ngăn cẩn 
việc phát hiện định luật này. Họ giới hạn tìm tòi trong những nguyên 
tắc của máy hơi nước NÑewcomen. Để hiểu được cơ sở của chu trình 
nhiệt, Carnot đã xem xét quá trình đó không phụ thuộc vào bất cứ 
dạng nhiệt năng cụ thể nào, bất kỳ máy móc nào. Suy ra, để suy đoán 
được nguyên tắc làm việc của máy hơi nước, Carnot đã chối bỏ... 
máy hơi nước (bởi vì vào đầu thế kỷ 19 người ta đâu biết tới thứ nào 
khác ngoài động cơ hơi nước) , điều mà ai cũng cho là trái khoáy. 
Mặc dù Carnot đã nhầm lẫn về bản chất của nhiệt, thế nhưng cách 
tiếp cận vấn đề và kết quả cuối cùng mà ông tìm ra lại rất khoa học. 

Cách nhìn tổng quát sẽ giúp nhà nghiên cứu đơn giản hóa vấn đề, 


khiến họ không bị lạc lối trong mê cung của các chỉ tiết rối rắm và 
133 


http://tieulun.hopto.org 


đôi lúc bể ngoài rất mâu thuẫn, để nắm được điểm mấu chốt của vấn 
để. Nói một cách hình tượng, công cuộc nghiên cứu giống như tên 
lửa không gian, càng bỏ bớt được các tầng nhiên liệu càng bay cao. 
Năm 1868, với những tính toán chứa trong nguyên một tập sách dày 
cộp, nhà nghiên cứu người Đức A. Gordan đã chứng minh được một 
tính chất đặc biệt của một lớp đa thức. Hai mươi hai năm sau đó, bằng 
cách vứt bớt 00% dữ kiện đã được Gordan sử dụng, D. Hilbert cũng 
thu được kết luận tương tự nhưng được áp dụng cho /ấf cả các đa thức. 


Phát minh của Fleming tìm ra kháng sinh penicilin hoàn toàn do 
sự ngẫu nhiên, thậm chí có thể nói là sự cẩu thả, khi ông vô tình để 
cho các bào tử nấm mốc lọt vào đĩa cấy khuẩn. Các bào tử nấm tiết 
ra chất kháng sinh chế ngự sự phát triển của vi khuẩn. Thực ra, lúc đó 
Fleming đang tìm kiếm những cơ cấu tự bảo vệ mà ông cho rằng bất 
cứ cơ thể sống nào cũng có nhằm chống lại sự tấn công của vi khuẩn. 
Thoạt tiên, ông phân lập được lithocin (thường có trong dịch nhây ở 
mắt và mũi). Fleming cho rằng từ góc độ tiến hoá, lithocin đã từng là 
vũ khí chống lại tất cả các loại vi khuẩn, nhưng sau này các vi khuẩn 
thích ứng, trở nên mạnh hơn và do đó kháng được lithocin. Nếu như 
vậy, theo quy luật tiến hoá, các cơ cấu tự bảo vệ của cơ thể cũng sẽ 
biến đổi tương ứng. Từ suy luận này, Fleming tiếp tục tìm kiếm và 
ông đã tình cờ phát hiện penicilin. Trước Fleming, các nhà khoa học 
cũng đã từng biết tới những hiện tượng tương tự (bào tử nấm mốc giết 
chết vi khuẩn trong đĩa nuôi cấy). Thế nhưng không ai nghĩ tới việc 
sử dụng nấm mốc chữa bệnh, bởi lẽ không ai nghĩ tới việc đặt thứ dơ 
dáy, thường xuất hiện ở những món đồ thiu thối lên vết thương. Nếu 
không phải Fleming đang tìm kiếm các cơ chế bảo vệ cơ thể chống lại 


sự tấn công của vi khuẩn thì sự cố ngẫu nhiên xảy ra với ông cũng sẽ 


134 


http://tieulun.hopto.org 


trôi qua không để lại chút dấu vết như đã từng xảy ra với nhiều người 
khác. Chính Fleming viết rằng ông không "sáng chế" ra penicilin - vốn 
đã có sẵn trong thiên nhiên - mà chỉ "chú ý" đến nó. Nếu Fleming 
không sử dụng quan điểm tiến hoá làm ngọn đèn soi đường thì có lẽ 
ông đã bỏ cuộc và không có sự tình cờ mà chúng ta đã biết. Như vậy, 
trong trường hợp này Fleming đã dùng thuyết tiến hóa để tiếp cận 
vấn đề cụ thể đang nghiên cứu - cơ chế tự bảo vệ chống lại vi khuẩn 
và cách đặt vấn đề như thế đã dẫn ông tới thành công. 

Câu chuyện xảy ra với H.Selye cũng đáng để chúng ta tham khảo 
về cách đặt vấn đề toàn diện trong nghiên cứu khoa học. Một thời, 
làm việc trong phòng thí nghiệm, Selye nhận thấy một điều lạ: hóc 
môn do ông chiết xuất thường gây ra những phản ứng rất mạnh của 
cơ thể, còn các hóc môn tinh khiết hơn do sếp của ông chế ra thường 
không gây ra những tác dụng như vậy. Một lần, trong cơn bực bội 
vì bị khiển trách, ông đã tiêm đại formalin cho những con chuột. Kết 
quả, phản ứng của cơ thể lại mạnh hơn tác dụng của bất kỳ hóc môn 
nào khác. Selye chợt nhớ lại khi còn là sinh viên trường y, thầy giáo 
thường dạy sinh viên cách nhận biết những dấu hiệu đặc trưng của 
bệnh để cho thuốc điều trị. Các triệu chứng chung xuất hiện ở nhiều 
bệnh khác nhau thường không được quan tâm. Ngay từ hồi đó, Selye 
thường tự hỏi, tại sao những bệnh hoàn toàn khác nhau lại thường gây 
ra những phản ứng như nhau của cơ thể. Chỉ sau khi tiêm formalin 
cho chuột, ông mới chợt hiểu rằng khi cơ thể lâm vào tình trạng nguy 
hiểm tất cả các tế bào đều được huy động để chống chọi. Cơ thể sẽ 
phản ứng lại như nhau đối mỗi tác động đặc thù từ bên ngoài. Phản 
ứng này thường được gọi là phản ứng stress có nhiệm vụ đặt cơ thể 
vào trạng thái báo động. 


135 


http://tieulun.hopto.org 


Đối với Fleming và Selye điểm khởi đầu để đánh giá các hiện 
tượng là những đặc điểm cơ bản của cơ thể sống, cụ thể là cơ chế tự 
bảo vệ được hình thành trong quá trình tiến hoá. Nhờ vậy, hai ông đã 
gạt bỏ được tất cả những sai lệch để nắm bắt được vấn đề chính yếu. 

V. Filatov cũng áp dụng cách tiếp cận tổng quát khi nghiên cứu 
vấn đề cận thị. Ông đưa ra giả thuyết giải thích tật cận thị bằng những 
dịch chuyển chung của cơ thể. Bằng chứng là trong số những người 
mắc tật cận thị tỷ lệ người mắc chứng bàn chân bẹt cao gấp 10 so với 
bình thường. Người cận thường cao quá khổ và ốm. Họ thường hay 
bị thấp khớp hơn những người khác. 


ĐI ĐƯỜNG VÒNG 

Có những lúc không thể giải quyết được một vấn đề cụ thể bằng 
những phương tiện của khoa học đương thời bởi vì công việc đó rất 
tốn công hao sức. Chúng ta hãy nhớ lại trường hợp Archimed. Vào 
thời đó, người ta không thể xác định thành phần hợp kim làm nên 
chiếc vương miện của Hieron bằng các phương pháp hóa phân tích 
như trong thời đại chúng ta đang sống. Giả sử đám thợ kim hoàn có 
pha vào trong vương miện một món gì đó kém quý giá hơn bạc thì 
Archimedes cũng không có quyên bửa đôi nó ra để kiểm tra. Vì vậy 
để thực hiện lệnh của bạo chúa, Archimedes đành phải đi đường vòng, 
tức là hình thành một bài toán tổng quát khác, mà khi giải nó sẽ có 
được lời giải cho tình huống ban đầu. 

Từ lâu người ta vẫn tìm cách đo được khoảng cách chính xác giữa 
Trái đất và Mặt trăng. Dĩ nhiên, không thể áp dụng bất kỳ phương 
pháp đo trực tiếp nào mà chúng ta vẫn dùng để tìm khoảng cách giữa 


136 


http://tieulun.hopto.org 


hai điểm trên mặt đất. Để giải một bài toán cụ thể như vậy, người ta 
cũng đi đường vòng, tức là hình thành một bài toán khác, tổng quát 
hơn. Đó chính là bài toán đo khoảng cách giữa hai điểm mà chúng ta 
không tiếp cận được. 

Thực tế chứng tỏ rằng không ít trường hợp, kết quả chỉ đạt được 
sau khi một bài toán được thay bằng một bài toán khác. Đôi khi các 
tình huống bể ngoài có vẻ như chẳng ăn nhập gì với nhau. Lực đẩy 
của nước có liên quan gì tới thành phần hoá học của vương miện? 
Nấm mốc và bệnh tật có gì phụ thuộc nhau? 

Khi giải quyết một bài toán bằng con đường vòng, do vấn đề được 
đặt ra rộng hơn nên có nhiều cứ liệu hơn, có thể nhìn thấy bài toán 
ban đầu trong tổng thể. Một khi bài toán tổng quát được giải quyết thì 
xuất hiện rất nhiều vấn đề tạo động lực thúc đẩy các nghiên cứu mới. 
Nhà nghiên cứu Xô Viết G. Dobrov đã lập bảng tiến độ phát hiện các 
nguyên tố hóa học và nhận thấy rằng có hai làn sóng . Đợt thứ nhất 
vào khoảng những năm 70 của thế kỷ 19, và đợt thứ hai vào những 
năm 40 của thế kỷ này. Nguyên nhân? Bảng tuần hoàn các nguyên 
tố hóa học do D. Mendeleev phát minh năm 1869 đã thúc đẩy mạnh 
mẽ các nghiên cứu hóa học, đặc biệt các cố gắng lấp các chỗ trống 
trong Bảng tuần hoàn. Làn sóng thứ hai liên quan tới những thành 
công trong nghiên cứu các biến đổi hạt nhân vào cuối những năm 30 
của thế kỷ 20. 

Đặc biệt, những ngành khoa học khám phá những cấu trúc sâu xa 
của tự nhiên thường ảnh hưởng rất lớn tới các ngành khoa học khác 
nghiên cứu những tính chất cụ thể của vật chất. Để làm ví dụ, chúng 
tôi dẫn lời của nhà bác học người Hà Lan Vant Hoff, cha đẻ của 


137 


http://tieulun.hopto.org 


ngành hóa học lập thể - nghiên cứu vị trí không gian của các phân tử, 
nguyên tử. Hoff nói rằng chính các giáo trình hình học họa hình đã 
ảnh hưởng rất lớn tới việc hình thành một hướng mới của hóa học mà 


nhờ nó ông nhận được giải Nobel hóa học đầu tiên. 


RƠI VÀO PHÂN SỐ 


Lịch sử khoa học cho thấy có rất nhiều vấn đề đương thời tưởng 
chừng nan giải trong một thời gian dài, nhưng ở một nấc phát triển mới 
của khoa học lại được xử lý một cách dễ dàng, hầu như không tổn hao 
công sức, bởi vì những vấn đề đó nay chỉ còn là những trường hợp 
riêng biệt của một đề tài rộng lớn hơn đã được nghiên cứu thành công. 

Chính ở đây, chúng ta đụng phải nghịch lý thường được gọi là 
"nguyên tắc có lợi của những kiến thức vô bổ". Trong thực tế khoa 
học, đôi lúc người ta phải đặt ra cho mình những vấn đề tưởng chừng 
xa vời với cuộc sống, không đem lại lợi lộc trước mắt. Trên cơ sở 
những lời giải đáp cho vấn đề "vô bổ" đó, người ta có thể giải quyết 
rất nhiều vấn đề mang lại lợi ích cụ thể. trong cuộc sống hàng ngày. 
Việc nghiên cứu vũ trụ là một ví dụ cho nghịch lý này. Thậm chí cho 
tới giờ này không phải ai cũng hiểu hết giá trị của những công trình 
nghiên cứu vũ trụ sâu rộng, nhưng đòi hỏi những chỉ phí khổng lô. 
Ai đó sẽ hỏi: Bỏ tiền đưa người lên Mặt Trăng, sao Hỏa hay sao Kim 
để làm gì? 

Ngoài việc mở rộng tầm nhìn của nhân loại về thế giới đang sống, 
việc nghiên cứu vũ trụ thực ra đã đem lại rất nhiều lợi ích thực tiễn 
trong sản xuất cũng như đời sống hàng ngày. Lấy ví dụ về dự báo 
thời tiết. Trước đây người ta chỉ có thể thu thập các dữ liệu khí tượng 
thủy văn tại các trạm quan sát trên mặt đất, thả bóng thám không 


138 


http://tieulun.hopto.org 


hay tổ chức các chuyến bay khí tượng. Nhưng những phương tiện 
này chỉ cung cấp những hình ảnh rất hạn chế trong từng khu vực nhỏ 
không cho phép tiên lượng diễn biến thời tiết ở mức độ toàn cầu. 
Nhưng với sự giúp sức của vệ tỉnh nhân tạo, chúng ta sẽ giải quyết 
được những hạn chế đó. Vệ tinh sẽ cung cấp dữ liệu về việc luân 
chuyển của các khối không khí, các dòng hải lưu, chụp được ảnh 
mây, đo được nhiệt độ ở bất kỳ điểm nào trên mặt đất, mặt biển... 
Chúng ta có thể kể tới những lợi ích khác của việc chinh phục vũ trụ 
trong việc sử dụng năng lượng mặt trời, sử dụng các vệ tinh trong 
thông tin liên lạc, dự báo thời tiết, thăm dò khoáng sản trong lòng 
đất, trinh sát quân sự... Tóm lại, những thành công trong nghiên 
cứu vũ trụ đã giải quyết rất nhiều vấn đề mà trước đó loài người bỏ 
nhiều công sức để tìm câu trả lời. 

Chúng ta cũng sẽ tìm thấy những ví dụ tương tự trong toán học. 
Mỗi khi một lý thuyết mới ra đời, vô số những bài toán phức tạp mà 
người ta đã từng bỏ ra rất nhiều công sức nhưng vẫn chưa tìm thấy lời 
giải bỗng nhiên sẽ chỉ còn là kiến thức sơ đẳng. Có một câu chuyện 
từ thời xa xưa kể một nhà buôn người Đức dò hỏi xem nên gởi con 
mình đi học ở đâu. Người ta trả lời ông rằng chẳng cần phải đi xa, ở 
Đức cũng có thể học được phép tính cộng, trừ và nhân. Nhưng nếu 
muốn biết thêm phép... chia phải gởi con sang Ý. Thời đó, các viên 
chức thuế quan Ý rất giỏi phép tính này bởi vì mọi tính toán đều thực 
hiện bằng hệ thống chữ số La Mã. Như vậy, một phép tính số học 
đơn giản cũng đã có thời là một đỉnh cao nhiều người không vượt qua 
nổi. Chẳng thế, cho tới ngày nay, ở Đức vẫn có câu thành ngữ "in die 
Bruche kommen”" (dịch từng chữ: "rơi vào phân số"). Câu này hàm 
ý là lâm vào tình trạng khó khăn, giống như khi phải làm phép tính 


139 


http://tieulun.hopto.org 


chia. Về sau, với việc phổ cập hệ thống chữ số A-rập thay cho chữ số 
La Mã, việc thực hiện phép chia được thực hiện dễ dàng hơn nhiều. 
Một ví dụ nữa: Cách đây vài thế kỷ, việc chứng minh định lý 
Pythagoras phức tạp tới nỗi người ta dùng nó để sát hạch sinh viên tốt 
nghiệp các trường đại học tổng hợp. Với sự ra đời của các định lý toán 
học khác, ngày nay việc chứng minh định lý Pythagoras bằng nhiều 


cách khác nhau đã trở thành phổ cập đối với mỗi học sinh trung học. 


ĐIỆN CỰC, DAO VÀ NĨA 

Trong cuốn "Cách giải quyết vấn đề", D. Polia đã từng khuyên các 
nhà nghiên cứu nên tiếp cận vấn để khoa học từ nhiều góc độ khác 
nhau, tựa như một viên tướng xem xét việc công thành từ mọi hướng 
để chọn lấy mũi thọc sâu thuận lợi nhất. 

Khả năng đa dạng hóa vấn đề là một chỉ số trí lực của con người. 
Trong tự nhiên, sinh vật ở trên nấc cao hơn trong bậc thang tiến hóa 
sẽ có khả năng ứng biến hành vi mạnh hơn. Một con ong bay chạm 
cửa kính sẽ không bao giờ nghĩ đến việc chuyển sang cửa sổ khác 
còn mở. Nhưng một con chuột bị nhốt trong lồng đã biết lần lượt thử 
vận may bằng cách chui qua những khe song sắt khác nhau. Nếu bị 
nhốt trong phòng kín con người sẽ tìm mọi cách thoát thân: chui, bẻ, 
cưa song sắt; gỡ mái; chui theo đường ống khói, cống ngầm; tìm kẽ 
nứt để khoét gạch; đào đường ngầm... 

Đa dạng hoá vấn đề đang nghiên cứu sẽ giúp các nhà khoa học huy 
động được hết những kiến thức tiểm tàng trong những góc khuất của 
trí nhớ, khai thác tích cực những thông tin đa dạng. Tiếp cận vấn để 


từ nhiều góc cạnh sẽ làm nảy sinh ra nhiều ý tưởng, nhiều giả thuyết. 


140 


http://tieulun.hopto.org 


Dĩ nhiên, càng nhiều khả năng chọn lựa thì xác suất thành công càng 
lớn. Nếu chỉ tập trung vào một giả thuyết, nhà nghiên cứu sẽ không 
để mắt được tới những lĩnh vực kiến thức mà ở đó vẫn có khả năng 
xuất hiện giải pháp đích thực. Đứng về mặt tâm lý, sự tập trung quá 
mức vào một giải pháp nào đó có thể gây mệt mỏi, làm đầu óc mất 
đi sự nhạy bén. Nhà bác học R. Feynman, người đoạt giải Nobel cho 
rằng nhà nghiên cứu phải có trong tay vài giả thuyết khác nhau về 
cùng một vấn đề. Tuy chúng không khác nhau mấy về bản chất khoa 
học, nhưng từ góc độ tâm lý sự khác biệt sẽ đem lại hứng thú cho 
nhà nghiên cứu vững bước trên con đường tìm tòi. Việc xem xét từ 
nhiều khía cạnh, lật đi lật lại vấn để sẽ khiến nó ăn sâu vào tâm trí 
nhà nghiên cứu. Như chúng ta đã nói trong các chương trước, giải 
pháp chỉ tới với những ai thật sự nung nấu suy nghĩ . 

Đa dạng hóa vấn đề rất thường gặp trong các công cuộc tìm tòi 
khoa học. Một dạo, nhà sáng chế người Nga P. Yablotchkov luôn bị 
ám ảnh bởi ý muốn đơn giản hóa chiếc đèn hồ quang điện. Vấn để 
ở chỗ: trong quá trình vận hành, hai thanh điện cực bằng than xếp 
châu đầu vào nhau bị mòn đi, khoảng cách giữa hai đầu điện cực dài 
ra, nên cung lửa điện sẽ dần duỗi thẳng rồi tắt lịm. Muốn đèn cháy 
liên tục phải gắn một bộ phận phức tạp và mắc tiền để duy trì khoảng 
cách giữa hai đầu điện cực. Một lần Yablotchkov ghé vào một quán 
ăn. Trong lúc ngôi chờ người hầu bàn mang thức ăn tới, ông ngồi táy 
máy sắp xếp chén đĩa. Vô tình, ông chợt nhận thấy mình xếp dao và 
nĩa song song. Một tia chớp vụt loé trong óc: Tại sao không thử xếp 
hai điện cực nằm song song, ở giữa đặt một lớp chất cách điện có 
độ nóng chảy gần đúng với mức tiêu hao điện cực? Như vậy, khoảng 
cách giữa hai đầu điện cực không hề thay đổi trong suốt thời gian 


141 


http://tieulun.hopto.org 


đèn hồ quang điện hoạt động. Giá thành của đèn sẽ rẻ đi rất nhiều. 

Như các bạn thấy, thoạt đầu bài toán rất khó giải quyết vì bị hạn 
chế bởi cách xếp đặt hai điện cực. Thực ra, không biết có phải chính 
Volt, người phát minh ra đèn hồ quang, hay người đời sau đã xếp đặt 
các điện cực như vậy. Yablotch chỉ cần thực hiện một thay đổi nhỏ 
trong các điều kiện của bài toán - thay đổi vị trí của các điện cực - là 
lời giải hiện ra ngay tức khắc. 

Phát minh của E. Jenner, một bác sĩ người Anh, về khả năng miễn 
dịch bệnh đậu mùa là một ví dụ về phương pháp thay đổi điều kiện 
của bài toán nhằm tìm ra lời giải. E. Jenner nhận thấy rằng khác với 
đa số, một số nữ công nhân vắt sữa không hề mắc bệnh đậu mùa. Thế 
là từ chỗ thắc mắc tại sao người ta mắc bệnh đậu mùa, ông xoay sang 
tìm lời giải cho câu hỏi khác: tại sao một số người không mắc bệnh 
đó. Cuối cùng, E. Jenner khám phá ra rằng những người công nhân 
này đã bị nhiễm bệnh đậu mùa của bò, một dạng bệnh đậu mùa nhẹ. 
Sau thử thách đó, cơ thể của họ đủ khả năng chống chọi với bệnh 
đậu mùa ở người. 

Một trong những cách thay đổi điều kiện là lật ngược hoàn toàn vấn 
để. Copernic đã từng làm việc này khi ông đặt giả thuyết rằng trái đất 
và các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời, ngược lại với những øì 
được công nhận từ trước. N. Lobatchevski đã phủ nhận những tiên để 
của hình học Euclid và đưa ra những luận điểm hoàn toàn đối nghịch. 
Thay cho cách đo thời gian và không gian tuyệt đối, không phụ thuộc 
vào bất cứ quá trình vật chất và hiện tượng nào, Albert Einstein đã để 
nghị đo chúng tương đối, phụ thuộc vào người quan sát. Các nhà sáng 
chế thường rất hay lật lại vấn đề, thay đổi các điều kiện, công thức, 


142 


http://tieulun.hopto.org 


cấu trúc đã từng có để đi tới những chân trời mới. Máy bay trực thăng 
là một ví dụ. Thay vì cánh phải nằm yên để tạo lực đẩy như thường 
thấy, cánh quạt sẽ quay trong khi thân máy bay bất động. 

Các nhà lý luận khoa học thường nói rằng việc biến đổi dạng của 
bài toán ban đầu cũng giống "dịch " bài toán từ ngôn ngữ này qua 
ngôn ngữ khác, từ ngôn ngữ của đại số qua ngôn ngữ của lượng giác, 
từ hình học sang số học ... Việc"dịch" như vậy rất có lợi cho nhà 
nghiên cứu, bởi để diễn đạt một ý tưởng sang một ngôn ngữ khác, 
người dịch phải hiểu thấu đáo điều mình muốn nói. 

Có bạn sẽ hỏi liệu có mâu thuẫn hay không nếu trước đây chúng 
tôi vẫn khuyên các bạn nên đơn giản hóa vấn đề, cố gắng thoát khỏi 
những chỉ tiết đa dạng của bài toán cụ thể, rồi giờ đây lại khuyên mở 
rộng số lượng các phương án bằng cách thay đổi các điều kiện của 
bài toán , tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, lật lạt vấn đề... 
nói tóm lại đa dạng hóa. Thực ra, mỗi lời khuyên của chúng tôi đúng 
với từng giai đoạn. Khi đặt vấn để, nhận dạng vấn đề cần phải nhìn 
thấy nó ở dạng cô đọng, phản ánh bản chất. Khi tìm kiếm con đường 
giải quyết vấn đề lại cần sự đa dạng của các giả thuyết để có thể rộng 
đường chọn lựa. 


143 


http://tieulun.hopto.org 


Chương 5 


BÁC HỌC NGHIỆP DƯ 


NHỮNG KẺ ĐỘT NHẬP 

Lịch sử khoa học còn cho thấy một nghịch lý rất thú vị: một phần 
lớn những phát minh khoa học được tìm thấy nhờ công sức của những 
...tay ngang, những nhà khoa học nghiệp dư. 

Nhà khoa học nghiệp dư vẫn có chuyên môn riêng. Nói cách 
khác, trong lĩnh vực của mình họ là các chuyên gia giàu kinh nghiệm 
được đào tạo cẩn thận. Thế nhưng, óc tò mò, niềm say mê lại lôi kéo 
họ đến với những ngành khác, nơi họ có thể bị coi là những tay mơ, 
những kẻ ngoại đạo. 

Các tay nghiệp dư cũng có năm bảy loại khác nhau. Thường gặp 
nhất là các tay nghiệp dư "đứng núi này trông núi nọ", liên tục nhảy 
cóc từ lĩnh vực này sang lĩnh vực kia vì lúc nào cũng thấy lĩnh vực 
khác hứng thú hơn. Có lẽ điều lôi cuốn các tay nghiệp dư này không 
phải là kiến thức mà là ham muốn thử sức mình ở những mảnh đất lạ. 

Một loại nữa, đáng nể hơn, là những người nghiệp dư thực sự say 
mê học tập, khám phá trong một lĩnh vực nào đó. Không hiếm trường 
hợp, kết quả nghiên cứu của họ còn giá trị hơn rất nhiều so với nhiều 
nhà nghiên cứu "chính hiệu". Người ta đã từng viết về nhà triết học 


Đức thế kỷ 16-17 J. Bohmer như sau: "Ông thợ giày Jacob Bohmer 


144 


http://tieulun.hopto.org 


là một nhà triết học lớn, trong lúc nhiều nhà triết học tên tuổi khác 
lại chỉ đáng làm thợ giày". 

Có những nhà khoa học nghiệp dư xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ, 
không đủ điều kiện ăn học lâu dài theo một chuyên môn nhất định 
và phải làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Với lòng say mê và một nghị 
lực phi thường họ đã kiên nhẫn tự học, nghiên cứu và để lại cho hậu 
thế nhiều công trình khoa học quan trọng. Cũng có những tay nghiệp 
dư "quý tộc", tức là những người xuất thân từ những tầng lớp trên, 
có cuộc sống dư dả, muốn lấp những chỗ trống trong kiến thức của 
mình. Thuộc loại này có thể kể đến huân tước người Anh V. Rosse, 
nhà hóa học H. Davy... 


Nhưng dù thuộc loại nào, đặc điểm chung lớn nhất của các nhà 
nghiên cứu nghiệp dư là họ luôn phá vỡ ranh giới giữa các ngành 
khoa học. Nhà vật lý G. Kinchhoff, người đã cùng với với nhà hóa 
học R. Bunsen tìm ra phương pháp phân tích quang phổ, đã chuyển 
sang nghiên cứu hóa học và nổi tiếng nhờ những công trình trong 
lĩnh vực này: xác định công thức của nhiều hợp chất, phát hiện ra hai 
nguyên tố hóa học mới xesi và rubidi. Cha đẻ của phân ngành hoá 
chuyên nghiên cứu các hợp chất khí lại là một nhà vật lý người Anh 
H. Cavendish sống vào cuối thế kỷ 18 - đầu thế kỷ 19. 

Ngược lại, các nhà hóa học cũng thường lạc sang vùng đất của vật 
lý. Giáo sư hóa học Trường đại học Tổng hợp Copenhagen H. Oersted 
đã từng chu du khắp châu Âu để thông báo về mối quan hệ giữa dòng 
điện và từ trường do ông phát hiện. 

Thật khó phân biệt nhà bác học Nga N. Beketov là nhà hóa học 
hay nhà vật lý. Ông bắt đầu con đường nghiên cứu khoa học với tư 


145 


http://tieulun.hopto.org 


cách một nhà hóa học. Luận văn tốt nghiệp của ông viết về những hợp 
chất hóa học. Sau đó, say mê với ý tưởng của M. Lomonosov, ông đã 
xây dựng ngành hóa lý, đào tạo nhiều học trò tiếp tục sự nghiệp của 
mình trong ngành khoa học tiếp giáp đầy triển vọng này. 

Giữa hóa học và y khoa cũng không hề tổn tại ranh giới rõ rệt nào 
đối với các tay nghiệp dư. Chẳng phải ngành hóa học hiện đại đã được 
bác sĩ người Thụy Điển Paracelsus Th. sống ở thế kỷ 16 phục sinh 
sau những năm tháng dài tàn lụi dưới sự ngự trị của các nhà giả kim 
thuật đó sao? Cũng chính ông đã khởi xướng phân ngành hóa ứng 
dụng trong y học. Ba thế kỷ sau, lại một bác sĩ, ông W. Prout, người 
Anh, đã đề xướng giả thuyết cho rằng tất cả các nguyên tố hóa học 
đều được tạo ra từ nguyên tố nhẹ nhất - hydro. 

Hiện giờ, hầu như người ta đã quên mất rằng L. Pasteur là một 
giáo sư hóa học. Thế giới luôn nhớ tới ông như một người đã có 
những cống hiến to lớn cho y học: phát hiện cách ngừa bệnh do các 
vi khuẩn gây ra. Chẳng thế ngưới đời vẫn thường nói rằng tiến bộ lớn 
nhất trong 30 thế kỷ tồn tại của y khoa lại nằm trong tay một người 
chẳng phải là bác sĩ. 

Trường hợp phát hiện ra khí ôxy vào cuối thế kỷ 18 là một ví dụ 
hiếm hoi, khi đồng thời ba người nghiên cứu nghiệp dư đi tới cùng 
một kết luận. Họ hoàn toàn không biết gì về công việc của nhau, 
không hợp tác với nhau. Họ gồm một người Pháp tên A.Baumé, 
một người Thụy Điển K. Sheel và một người Anh tên D. Pristly. 
Chính xác mà nói, cho tới chết cả 3 người này vẫn không xác định 
được vai trò của ôxy trong các quá trình ôxy hóa như Lavoisier đã 


làm sau này. Nhưng điều làm chúng ta thích thú lại ở chỗ A. Baumé 


14ó 


http://tieulun.hopto.org 


và K. Sheel là những dược sĩ, còn J. Priestley xuất thân từ một nơi 
chẳng dính dáng gì tới hóa học. Ông này vốn là nhà thần học kiêm 
triết học duy vật mà những quan điểm của ông đã vượt qua những 
ranh giới của thời đại. 

Cũng cần phải nói thêm rằng bản thân A. Lavoisier, người khám 
phá ra bí ẩn của ôxy, cũng là một tay nghiệp dư, bởi trước khi quan 
tâm tới hóa học ông được mọi người biết đến khá nhiều trong lĩnh 
vực vật lý. Duy chỉ một điều ít người chú ý: Thời trẻ lòng say mê 
khoa học tự nhiên đã lôi kéo A. Lavoisier từ bỏ con đường gia đình 
đã chọn cho ông là học luật để trở thành trạng sư. Cuộc đời của A. 
Lavoisier và Priestley là những ví dụ về những người trong lãnh vực 
khoa học nhân văn đã vượt qua khoảng cách rộng lớn để bước vào 
thế giới khoa học tự nhiên. 

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét trường hợp tìm ra một trong những 
định luật quan trọng nhất của tự nhiên - định luật bảo toàn và chuyển 
hóa vật chất và năng lượng - như một ví dụ cho nghịch lý "chuyên 
gia-nghiệp dư". 

Tất nhiên, H. Helmholtz, một trong các tác giả của phát kiến vĩ đại 
nói trên, được mọi người biết đến nhờ những công trình trong lĩnh vực 
vật lý. Thế nhưng, ông đến với vật lý học từ một ngành khác - y học. 
Là con của một nhà giáo, ông ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ vào học 
trường y Berlin để có thể sớm tự lập kiếm sống. Sau khi tốt nghiệp, 
Helmholtz làm bác sĩ quân y ở Postdam, rồi nghiên cứu sinh ở Bảo 
tàng Giải phẫu học Berlin và sau đó là giáo sư sinh lý và giải phẫu học 
ở Kenigsberg. Kể chỉ tiết tiểu sử của nhà bác học danh tiếng, chúng 


tôi muốn bạn đọc thấy rằng, nếu xét theo học vấn và công việc, dường 
147 


http://tieulun.hopto.org 


như cuộc đời của Helmholtz. đã gắn chặt chẳng thể rời y học. Thế tồi, 
đột nhiên ông lại nổi tiếng với tư cách nhà vật lý. 

Ngay từ khi còn là bác sĩ ở Postdam, Helmholtz đã có một công 
trình nghiên cứu sau này mang lại vinh quang cho ông. Công trình 
này có tên gọi "Về sự bảo toàn lực". Điều lý thú là khi nó ra đời, một 
trong những chỉ huy của Helmholtz ở đơn vị quân y, không hiểu mắt 
tròn mắt đẹt thế nào, đánh giá: "Rất thiết thực với chúng ta". Có lẽ, 
vị này nghĩ rằng công trình của Helmholtz bàn về việc bảo toàn khả 
năng làm việc của binh lính. 

Một tác giả khác của định luật bảo toàn là R. Mayer, nhà tự nhiên 
học người Đức cũng xuất thân từ y học mà ra. Thời sinh viên, Mayer 
không hề quan tâm tới toán học hay vật lý. Luận án tốt nghiệp rặt nói 
về những vấn đề thuần túy y khoa. Thế nhưng, Mayer lại chính là ví 
dụ điển hình cho trường hợp một nhà nghiên cứu được vũ trang bằng 
các kiến thức "không liên quan" lại giải quyết được vấn đề chẳng 
dính dáng chút nào tới kiến thức được trang bị. Nói cách khác, vì có 
kiến thức y nên Mayer mới có thể phát minh ra một định luật vật lý. 
Chuyện là thế này: Mơ ước tôi luyện mình trong những điều kiện khí 
hậu nhiệt đới khắc nghiệt, chàng bác sĩ trẻ Mayer tình nguyện xin 
một chân bác sĩ trên con tàu vượt đại dương tới đảo Java (Indonesia). 
Tại một trong những cảng ở đó, nhân một lần chích máu bầm cho 
thủy thủ, Mayer nhận thấy máu tĩnh mạch hình như có màu tươi hơn 
bình thường. Ban đầu, anh nghĩ rằng mình đã cắt lầm động mạch. 
Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, Mayer nhận ra rằng đó là điều bình 
thường ở miền nhiệt đới. Do nhiệt độ môi trường cao, cơ thể không 


cần phải hao tốn một khoảng năng lượng lớn nhằm duy trì thân nhiệt 
148 


http://tieulun.hopto.org 


như vẫn thường thấy ở khu vực ôn đới. Ngược lại, các quá trình ô xy 
hóa giảm đi, lượng khí ô xy dư trong máu tăng lên và máu trong tĩnh 
mạch dường như "sạch" hơn. Mayer đi tới kết luận rằng ở miễn nhiệt 
đới cần tiêu tốn ít năng lượng hơn để duy trì thân nhiệt. Nếu thế, ông 
suy luận tiếp rằng các quá trình hóa học, nhiệt và chuyển động cơ 
đều có thể biến đổi từ dạng này sang dạng khác mà vẫn duy trì một 
tương quan định lượng. 

Thực ra, nhiều nhà khoa học trên thế giới đã đề cập đến định luật 
bảo toàn và chuyển hóa vật chất và năng lượng. Ngoài các nhà khoa học 
Đức mà chúng tôi vừa nêu, có thể kể tới nhà vật lý người Anh J. Joule, 
nhà tự nhiên học người Nga E. Lenz và trước họ là M. Lomonosov. 
Ông là một trường hợp rất đặc biệt, xuất thân từ một gia đình nghèo 
khổ nhưng đã vượt qua mọi trở ngại, nhờ tự học hỏi nghiên cứu mà trở 
thành một trong những vĩ nhân của thế giới. 

Ba nhà nghiên cứu nghiệp dư cho một phát kiến vĩ đại ! Sự trùng 
lắp như vậy, chỉ có thể giải thích được bằng những trò bất ngờ của 
tạo hóa. Sự tham gia của các tay tài tử dường như là bạn đồng hành 
đầy hứa hẹn và không thể thiếu được của các cuộc tìm kiếm khoa học. 


MÔN KHOA HỌC CỦA MỌI NGHỀ 


Có thể nói rằng thiên văn học là một ngành khoa học đặc biệt 
theo ý nghĩa là số lượng các nhà nghiên cứu nghiệp dư tham gia đông 
tới mức đáng ngạc nhiên. Họ là bác sĩ, dược sĩ, luật gia, thầy tu, thợ 
may... đại điện hầu như đủ mọi ngành nghề khác nhau. Tuy chẳng có 
tí chuyên môn nào về thiên văn học nhưng họ vẫn hăm hở vào cuộc 
hệt như những người đào vàng dấn thân vào chuyến phiêu lưu đầy 
mạo hiểm nhưng cũng không kém phần hứa hẹn. 


149 


http://tieulun.hopto.org 


Sẽ không lầm khi khẳng định rằng một nửa số phát minh lớn trong 
thiên văn học thuộc về tay những nhà nghiên cứu nghiệp dư. Bạn đừng 
vội cho rằng điều này chỉ đúng với những thế kỷ trước. Vào thời đại 
của chúng ta, tình hình cũng không có gì thay đổi lớn lao. Dưới đây 
câu chuyện của chúng ta sẽ nói về một vài gương mặt đáng chú ý 
trong số các nhà thiên văn tài tử. 

N. Copemnic được coi là nhân vật vĩ đại nhất trong số họ. Ông từng 
học luật, sau đó chuyển qua học y và hành nghề bác sĩ trên những 
bước đầu đời. Một dạo, ông còn bỏ thời giờ thử sức trong lĩnh vực tài 
chính. Mặc dầu nổi tiếng là người có đam mê đối với nhiều ngành 
khác nhau, nhưng suốt cuộc đời ông vẫn gắn bó nhất với y học. Là 
bác sĩ, tiếng tắm của Copernic vượt ra khỏi ranh giới thành phố Thorn, 
nơi ông sống hồi đó. Một số đơn thuốc và ghi chép cá nhân của ông 
được lưu giữ tới ngày nay cho thấy những quan điểm của Copernic về 
nhiều vấn đề y học đã đi trước thời đại. Thế nhưng, chính thiên văn 
học đã mang lại vinh quang toàn thế giới cho Copernic. 

Ngài T.de Brahe, một nhà nghiên cứu nghiệp dư xuất thân quý 
tộc, cũng chưa bao giờ được đào tạo về thiên văn học. Từ nhỏ, ông 
đã say mê môn học nghiên cứu những vật thể xa xôi trong vũ trụ bao 
la, nhưng gia đình cương quyết phản đối, cho rằng đó không phải là 
công việc xứng đáng với những người thuộc dòng dõi quý tộc. Cậu bé 
13 tuổi T. Brahe liền bị gởi tới Trường đại học Tổng hợp Copenhagen 
học luật. Ông chỉ có cơ hội thực hiện ước mơ thời thơ ấu của mình 
vào tuổi 43, khi bỏ tiền túi xây dựng một đài thiên văn trên một hòn 
đảo nhỏ gần Copenhagen. Ở đó, trong suốt 20 năm liên tục, ông đã 
kiên nhẫn quan sát chuyển động của các thiên thể có nhiều khám phá. 


150 


http://tieulun.hopto.org 


Sau này, dù buộc phải rời bỏ quê hương Đan Mạch, ông vẫn không 
từ bỏ những quan sát của mình. Chính trên cơ sở những dữ kiện do 
T. de. Brahe thu thập trong hàng chục năm trời, J. Kepler đã rút ra 
những định luật nổi tiếng về sự chuyển động của các hành tinh. 

Vào đầu thế kỷ 19, tại thành phố Zurich của Thụy Sĩ có một nhà 
bào chế thuốc tên H. Schwabe nổi tiếng vì ham mê thiên văn học. 
Mọi thời giờ rảnh rỗi của ông đều được dành để chúi mũi vào những 
ống kính chĩa lên bầu trời sâu thắm. Phần thưởng cho công sức của 
Schwabe thật xứng đáng: Quy luật chu trình II năm trong hoạt động 
của Mặt trời. Với phát minh này, tên tuổi của G. Schwabe chiếm một 
vị trí vinh quang trong lịch sử khoa học. Tuy nhiên, cũng cần nói thêm 
rằng Schwabe còn là tác giả của một cuốn sách dày 2 tập mô tả cây 
cỏ, một ham mê khác của ông. 

Đối với hậu thế, cái tên W. Olbers sẽ chẳng nói lên điều gì nếu 
sinh thời chủ nhân của nó chỉ hành nghề bác sĩ. Thế nhưng, không 
chỉ hài lòng với dao kéo, W. Olbers dành thời gian nghiên cứu vũ 
trụ. Phương pháp tính quỹ đạo sao chổi đã ra đời dưới ngòi bút của 
ông. AÙp dụng chúng, ông tìm ra cả một vành đai thiên thạch trong 
hệ Mặt trời, dấu vết của một hành tinh đã từng tổn tại thời xa xưa. 

Ngay từ trước Olbers, người ta biết rằng giữa sao Hỏa và sao Thổ 
có một khoảng cách quá lớn. Trong hệ Mặt trời, các hành tinh nằm 
cách nhau những khoảng nhất định được tính theo công thức rất phức 
tạp và công kênh của Tidúus-Bode. Tuy nhiên sao Thổ là hành tinh 
duy nhất phá vỡ quy tắc này. Olbers đưa ra giả thuyết rằng giữa sao 
Thổ và sao Hỏa đã từng tôn tại một hành tinh khác. Kiên nhẫn quan 


sát trong nhiều năm, ông phát hiện một vành đai thiên thạch, chứng 
151 


http://tieulun.hopto.org 


tích của hành tinh nhỏ Phácton đã từng tổn tại nằm giữa hai hành tinh 
này. Do hậu quả của một vụ đụng độ nào đó trong vũ trụ, Phácton đã 
bị vỡ thành vô số các mảnh to nhỏ khác nhau. Số lượng của những 
mảnh lớn nhất, có đường kính vài ba kilômét trở lên cũng tính đến 
hàng trăm. 

Trong số các nhà thiên văn vĩ đại, chúng ta gặp cả những chuyên 
gia trong lĩnh vực khoa học xã hội. Nhà bác học Nga nửa đầu thế 
kỷ 19 V. Struve là một ví dụ. Niễm ham mê thiên văn học và toán 
học đã khiến ông bỏ nghề ruột - nghiên cứu ngữ văn - để bắt tay 
vào học, bảo vệ luận án, nghiên cứu khi tuổi đã xế và cuối cùng 
được phong giáo sư, giám đốc đài thiên văn Dorpat. Danh tiếng 
của ông lưu truyền tới ngày nay nhờ vào những công trình nghiên 
cứu sao đôi. 

Lịch sử thiên văn học thế kỷ 19 còn ghi lại tên tuổi của những 
nhà nghiên cứu nghiệp dư như: E. Bessel, viên thư ký của một hãng 
buôn, đồng thời là tác giả của lý thuyết về nhật thực; J. Fraunhofer, 
một người thợ thủy tinh ở thành phố Bavaria ở nước Đức, người phát 
hiện và giải thích nguyên nhân các vết đen trong dãy phổ Mặt trời. 
Nhưng đáng ngạc nhiên hơn cả là trường hợp của A. Hall, người tìm 
ra hai vệ tinh của sao Hỏa - Phobos và Deimos - vào năm 1877. Ông 
này vốn xuất thân thợ mộc, mọi học vấn có được đều nhờ vợ, một cô 
giáo dạy toán. Mặc dù vậy, một đài thiên văn đã mời ông làm việc 
và tại đó ông đã làm cho tên tuổi mình trở nên bất tử. Nếu A. Hall là 
người tự học, thì huân tước V. Rosse lại tự bỏ tiền xây đài thiên văn 
để nghiên cứu bầu trời cho khuây khỏa sau những cuộc hội hè triỀn 


miên của giới quý tộc. Tuy vậy, công lao của ông đối với thiên văn 


152 


http://tieulun.hopto.org 


học không nhỏ nếu tính tới thuyết cấu tạo xoắn của các tỉnh vân do 
ông đề xướng. 

Các cha xứ cũng không chịu thua kém trong công cuộc khám phá 
bầu trời. Ở thế kỷ 16, cha D. Fabricius đã phát hiện ra những ngôi sao 
có độ sáng không ổn định, đặt nền móng cho những hiểu biết của nhân 
loại về kích cỡ, khoảng cách giữa các thiên hà cũng như toàn thể vũ 
trụ. Thế giới biết tới P. Gassendi như một nhà triết học Pháp thế kỷ 
17, nhà vật lý nghiên cứu cơ học và nhà thiên văn. Chính ông là người 
chứng minh bằng thực nghiệm quy tắc bảo toàn chuyển động đều và 
áp dụng nó cho các vật thể trong vũ trụ. Nhưng cả vật lý lẫn thiên văn 
chỉ là những môn giải trí của tu sĩ Gassendi mà thôi. 

Nếu bổ sung thêm tên tuổi của A. Clairaut, K. Gauss (toán), 
D' Alembert, P. Laplace (cơ học), J. Lambert, E. Mariotte (vật lý) - 
những nhà thiên văn nghiệp dư xuất thân từ những ngành khoa học gần 
gũi với thiên văn học, thì có thể khẳng định mà không sợ quá lời rằng 
thiên văn học là môn khoa học đại chúng, dành cho tất cả mọi người. 

Đến đây, sẽ có bạn đọc nhận xét rằng chúng tôi mới chỉ dẫn những 
ví dụ từ những thế kỷ trước. Trong thời đại của chúng ta, liệu tình 
hình có khác đi chăng? Những ví dụ sau đây sẽ giúp bạn đọc tự phán 
xét. Trước tiên phải kể tới E. Hubble, người phát hiện ra quy luật 
rời Xa của các tinh vân vào cuối những năm 20 thế kỷ 20. Theo phát 
hiện của Hubble, vận tốc của tinh vân càng lớn nếu nó ở cách ta càng 
xa. Điều đáng nói ở đây là E. Hubble từng tốt nghiệp khoa luật các 
trường đại học danh tiếng ở Chicago và Oxford. Đi theo tiếng gọi của 
những vì sao, ông bỏ nghề luật sư và xin vào làm việc tại đài thiên 


văn ở đỉnh Wilson. 


153 


http://tieulun.hopto.org 


Gần hơn, vào cuối những năn 40, D. Olkock, thầy giáo thể dục 
tại một làng nhỏ nước Anh, bỗng nhiên nổi cơn ghiền khám phá sao 
chổi. Vài năm sau, tên tuổi của Olkock được ghi vào bản đồ thiên 
văn nhờ công lao phát hiện ra một sao chổi mới. May mắn hơn, chỉ 
bằng một kính viễn vọng đơn giản, ông còn phát hiện ra vài ngôi sao 
mới sinh trong vũ trụ trước cả những nhà quan sát chuyên nghiệp tại 
các đài thiên văn lớn. 

Chúng tôi kể thêm về thành công của một nhà thiên văn nghiệp 
dư nữa. Ngày 5-10-1975, H. Mori, một người Nhật Bản, trong phiên 
quan sát thường lệ từ góc vườn nhà mình, đã phát hiện vật thể lạ 
mà ông nghi là sao chổi đang di chuyển trong khu vực một chòm 
sao đôi. Tuy nhiên, "kẻ lạ mặt” này không có mặt trong các sách 
tra cứu về sao chổi. Theo thông lệ, ông phải báo ngay cho Trung 
tâm Sao Chổi Quốc tế. Nhưng lúc đó là nửa đêm, hơn nữa, ông còn 
đang dở dang công việc. Chừng nửa tiếng sau, Mori lại chộp được 
thêm một sao chổi mới nữa. Vào khoảng thời gian đó, hai nhà quan 
sát chuyên nghiệp khác cũng quan sát được ngôi sao chổi thứ nhất, 
còn ngôi thứ hai được bốn người khác cùng nhìn thấy, nhưng vinh 
dự đã thuộc về Mori, người đầu tiên phát hiện ra chúng. Theo thông 
lệ, tên của ông, một nhà thiên văn nghiệp dư, được đặt cho hai sao 
chổi vừa được tìm ra. 

Nếu có nhiều nhà thiên văn nghiệp dư thì cũng có không ít nhà 
thiên văn chuyên nghiệp lại thể nghiệm mình trong những ngành 
khoa học khác và kỳ lạ thay, những phát minh của họ không vì 
thế mà kém phần giá trị. Năm 1611, J. Kepler đã làm một chuyến 


phiêu lưu vào lãnh địa của các bác sĩ, đưa ra giải thích về hiện 


154 


http://tieulun.hopto.org 


tượng cận thị và viễn thị. Theo lời ông, thủy tinh thể mắt người 
như một thấu kính khúc xạvà hội tụ ánh sáng tại một tiêu điểm 
nằm trên võng mạc. Trong trường hợp cận thị, do thủy tinh thể 
bị lỗi hơn bình thường nên tiêu điểm nằm ở phía trước võng mạc. 
Ngược lại, ở người viễn thị, do thủy tinh thể giãn hơn nên tiêu 
điểm lọt về phía sau. Trong cả hai trường hợp, hình ảnh thu nhận 
được đều không rõ ràng. Dĩ nhiên, vì là một nhà thiên văn nên 
Kepler rất rành về các thấu kính và ông đã áp dụng các hiểu biết 
này vào y học. 

Tên của nhà thiên văn chuyên nghiệp người Anh J. Herschell 
được ghi vào lịch sử thiên văn học với những công trình nghiên cứu 
về sao đôi. Ngoài ra, ông còn là người phát minh ra phương pháp 
rửa ảnh bằng dung dịch hyposulphit. Khái niệm "âm bản", "dương 


bản" cũng do chính tay ông đưa ra. Người dẫn dắt J. Herschell đến 
với thiên văn học chính là cha ông, một thầy giáo dạy nhạc kiêm 
nhạc công của nhà thờ, đồng thời là nhà thiên văn nghiệp dư. Chỉ 
sau khi phát hiện ra sao Thiên vương - hành tinh thứ 8 của hệ Mặt 
trời - cha ông mới được phong chức nhà thiên văn của hoàng gia và 
nhờ đó có cơ hội bắt đầu bước vào con đường chuyên nghiệp. Chị 
gái của J. Herschell cũng là một trong các nhà nữ thiên văn đầu tiên. 
Ngoài việc khám ra 8 sao chổi, 14 tinh vân, bà còn giúp đỡ em mình 
quan sát bầu trời. Gia đình Herschell càng nổi tiếng khi người con 
gái của J. Herschell gia nhập hàng ngũ những nhà khoa học nghiên 


cứu các vật thể trong vũ trụ. 


155 


http://tieulun.hopto.org 


CÁC NHÀ BÁC HỌC TỰ LẬP THÂN 

Những cống hiến của K. Gauss lớn tới mức ngay lúc sinh thời 
người ta tôn ông là " Vua toán học". Dòng chữ này được khắc lên 
một kỷ niệm chương phát hành năm 1855, đúng vào năm mất của 
nhà bác học. Sinh ra trong gia đình người thợ ống nước nghèo khó 
ở thành phố Brunswick, Đức, Gauss không hề được cắp sách tới 
trường. Nhưng ông say mê, kiên trì tự nghiên cứu các tác phẩm của 
Newton, Lagrange, Euler và chẳng mấy chốc trở nên "bằng anh, 
bằng em". Tương tự, nhà toán học Na Uy đầu thế kỷ 19 N. Abel và 
G. Boole - người đặt nền móng môn toán logic - đều tự mình học 
toán cao cấp. 

Trong số các nhà bác học vĩ đại rất nhiều người đều nhờ tự học để 
bước vào thế giới khoa học. Nhà hóa học người Anh J. Dalton xuất 
thân từ gia đình thợ dệt, kiến thức của ông được chắt lọc từ cuộc đời 
vừa lăn lộn kiếm sống vừa tự học. Bản thân nhà phát minh vĩ đại nhất 
của thế kỷ 19, M. Faraday cũng đến với khoa học bằng con đường 
tự trau dôổi. Là con một người thợ rèn, Faraday chỉ được học qua tiểu 
học. Ở tuổi 13, ông đã buộc phải kiếm sống bằng nghề đóng sách. Bất 
chấp khó nhọc, chàng thanh niên Faraday tranh thủ những giây phút 
rảnh rỗi hiếm hoi để đọc sách và không bỏ sót bất kỳ cuộc diễn thuyết 
nào ở các hội truyền bá khoa học. Dần tự tin vào sức mình, Faraday 
thỉnh cầu và được H. Davy nhận vào làm việc ở Hội khoa học Hoàng 
gia. Sự kiện này gây sửng sốt cho mọi người. Chưa hết, chẳng bao 
lâu sau, Faraday, một nhân viên phòng thí nghiệm lại được chính H. 
Davy giao nhiệm vụ giảng dạy. Chính vì thế, người đời sau cho rằng 
phát minh lớn nhất của Davy là phát hiện ra Faraday. 


156 


http://tieulun.hopto.org 


Con đường đến với khoa học của nhà bác học Nga thế kỷ 19 P. 
Lebedev, người phát hiện áp suất ánh sáng, cũng không kém phần 
quanh co. Tuy sớm say mê vật lý nhưng vì không có bằng trung học 
nên ông không thể thi vào các trường đại học ở Nga. Chàng trai bèn 
bỏ ra nước ngoài vừa làm việc trong các phòng thí nghiệm vật lý ở 
một số nước Tây AÂu, vừa tự học. Sau khi bảo vệ thành công luận 
án, ông trở về Nga. Phát minh đem lại cho ông tên tuổi tầm cỡ thế 
giới được thực hiện chính trên quê hương ông. 

So với những tên tuổi mà chúng ta đã nêu , nhà tự nhiên học 
người Pháp thế kỷ 19 J. Fabre mới thật là quán quân trong tự học. 
Cảnh túng quẫn của gia đình đã buộc ông phải rời bỏ gia đình lang 
thang kiếm sống. Cuộc sống lãng du của người chăn cừu hay cảnh 
cực nhọc của người phu khuân vác mà ông từng phải nếm trải trong 
nhiều năm đều không cần trở nổi những bước tiến của Fabre trên con 
đường mày mò tự học. Học vấn của J. Fabre rất rộng. Ông hiểu biết 
sâu sắc toán học, thiên văn học, động vật học, khảo cổ học và nhiều 
môn khoa học tự nhiên khác. Ông cũng để lại cho hậu thế không ít 
vần thơ. Đáng chú ý là tất cả những øì vừa kể không phải chỉ là những 
thú tiêu khiển nhất thời mà thôi. J. Fabre nghiên cứu rất nghiêm túc 
và đã nhận được những học vị khoa học về các môn toán, hóa, động 
vật học và văn chương. Thế nhưng, đa phần cuộc đời kéo dài trên 90 
năm của ông được dành cho môn côn trùng học. J. Fabre là tác giả 
của bộ sách 10 tập "Những ghi chép về côn trùng học". Theo ý kiến 
của giới khoa học, công trình này chứa một khối lượng khổng lô các 
quan sát mà một tập thể các chuyên gia với những thiết bị thí nghiệm 


tốt nhất cũng chưa chắc làm được. 


157 


http://tieulun.hopto.org 


Ở những thế kỷ trước, khoa học chưa đi thật sâu vào bản chất của 
tự nhiên, chưa đạt tới mức trừu tượng như ngày nay, nên thành công 
của các nhà nghiên cứu nghiệp dư hay của những nhà khoa học thành 
đạt nhờ con đường tự học cũng không phải là điều quá khó giải thích. 
Nhưng trong thời đại của chúng ta, những ví dụ tương tự không phải 
là hiếm, tuy không được chói lọi như trong quá khứ. 

Vào đầu thế kỷ 20, trên bầu trời toán học một ngôi sao sáng chợt 
lóe, nhưng đáng tiếc cũng sớm tắt. Đó chính là S. Ramanujan, nhà 
toán học người AÁn Độ. Người có công phát hiện ra S. Ramanujan 
là G. Hardy bởi lẽ chính Ramanujan đã đề nghị Hardy xem lại công 
trình của mình về lý thuyết số học, sau khi nó đã bị hai nhà toán học 
người Anh có tiếng tăm khác bác bỏ. Điều thú vị chính ở chỗ ban 
đầu Ramanujan chỉ là một nhân viên văn phòng với học vấn vừa đủ 
để viết thư, ghi chép. Nhưng Ramanujan rất chăm chỉ tự học. Chính 
Hardy là người thầy giúp ông bước vào thế giới toán học. 

Nhà di truyền học người Anh R. Fischer là tay ngang trong toán 
học. Thế nhưng cuốn sách về toán thống kê của ông đã trở thành cuốn 
sách giáo khoa kinh điển, mặc dầu lúc mới ra đời nó phải hứng chịu 
những lời chỉ trích dữ đội từ phía các nhà toán học "chính cống". Phải 
chăng vì tác giả của nó không hề có bằng cấp, danh hiệu gì trong 
ngành toán, không sử dụng những phương pháp sẵn có của toán học? 
Nhưng có lẽ chính những điều đó đã khiến cho nội dung cuốn sách 
của Fischer trở nên độc đáo, bất tử. 

Bạn đọc có thể chưa biết rằng nhà bác học người Anh U. Eshby, 
một trong những ông tổ môn điều khiển học, là một bác sĩ . Ông bỏ 


nửa cuộc đời mình làm việc trong các bệnh viện tâm thần. Sau khi 
158 


http://tieulun.hopto.org 


rời y khoa, Eshby tự nghiên cứu toán học, lý thuyết thông tin... thâu 
thập toàn bộ những kiến thức cần thiết làm nền móng cho việc xây 
dựng môn điều khiển học. 

Hồi những năm 50 thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu Mỹ đã làm một 
thí nghiệm độc đáo như sau: Họ giao cùng một đề tài cho hai nhóm 
các nhà khoa học. Nhóm thứ nhất gồm các chuyên gia về đề tài đã 
ra. Các nhà khoa học thuộc những ngành khác được xếp chung vào 
nhóm thứ hai. Kết quả cho thấy nhóm thứ hai không những hoàn thành 
nhiệm vụ, hơn thế, những giải pháp của họ còn độc đáo hơn so với lời 
giải đáp của các chuyên gia. Để loại trừ khả năng nhầm lẫn, người ta 
thiết kế lại đề tài. Bây giờ nhóm các chuyên gia đã trở thành những 
kẻ nghiệp dư, còn nhóm thứ hai gồm toàn các chuyên gia. Rốt cục, 
các tay nghiệp dư bao giờ cũng hành công hơn. 

Bây giờ, đã tới lúc tìm lời giải thích cho câu hỏi tại sao trong 
nghiên cứu khoa học, nơi đòi hỏi học vấn, sự uyên bác lại có chỗ cho 


những kẻ tay ngang. 


TRÍ TƯỞNG TƯỢNG BỊ CHÌM TRONG BIỂN KIẾN THỨC 

Xin nhắc lại, đặc điểm cơ bản của những nhà nghiên cứu nghiệp 
dư là sự thiếu am hiểu, không được thông tin đầy đủ và niềm say mê 
tìm tòi khám phá một lĩnh vực mới lạ. Ngược lại, các chuyên gia là 
những người biết mọi ngóc ngách trong ngành mà họ đang làm việc 
sau khi được dày công đào tạo. Thế nhưng, trong những ví dụ mà 
chúng ta đã kể trên (chúng không hiếm), chính việc không am hiểu 
lại trở thành ưu việt, còn sự uyên bác đâm ra sự thất thế. Bản thân các 
chuyên gia cũng phải công nhận sự thật này. Đề cập tới các nhà nghiên 
cứu nghiệp dư, W. Ramsay, nhà hóa học Anh cuối thế kỷ 19 - đầu 


159 


http://tieulun.hopto.org 


thế kỷ 20 thừa nhận rằng một khối lượng khổng lỗ những kiến thức 
về một lĩnh vực chuyên sâu thường ngăn cản quá trình sáng tạo hơn 
là giúp nó. Ủy tín của W. Ramsay, với tư cách một nhà bác học lớn, 
cho phép chúng ta tin tưởng vào nhận định của ông. Chính Ramsay 
đưa ra phương pháp xác định khối lượng phân tử của chất lỏng thông 
qua sức căng bề mặt. Ông là người phát minh khí hêli, cùng với l. 
Rayleigh tìm ra argon, chung sức với M. Travers khám phá kripton, 
xenon và neon. Đồng thời W. Ramsay còn là một nhà sáng chế. 
Ngoài việc tự tay thiết kế cân tiểu li, ông còn là tác giả phương pháp 
khí hóa than ngay trong lòng đất. 

Theo lời kể của nhà triết học Xô viết B. Glazunov, trong hàng ngũ 
các nhà toán học lớn của thế kỷ 20 vẫn truyền tụng ý kiến cho rằng 
sự uyên bác thái quá chẳng giúp gì được mà chỉ cản trở việc tìm ra 
những cái mới. 

Thông thường, người ta thường dựa trên ba yếu tố quan trọng 
nhất sau đây để đánh giá một nhà bác học: uyên bác, khả năng sáng 
tạo, chuyên cần. Thế nhưng, theo ý kiến của các nhà khoa học Pháp, 
người tốt nhất không cần hội đủ ba yếu tố mà chỉ cần hai yếu tố sau, 
tức là khả năng sáng tạo và chăm chỉ làm việc. Theo thống kê, đa số 
các phát minh lớn nhất của nhân loại đều thuộc về nhóm những nhà 
bác học này, mặc dù họ chỉ chiếm có 3% trong tổng số những nhà 
nghiên cứu khoa học. Như vậy, từ góc độ đánh giá khả năng sáng 
tạo, sự uyên bác bị đẩy lui xuống hàng thứ yếu, thậm chí còn bị coi 
là nhân tố ngăn trở. 

Sự uyên bác thái quá, tức hiện tượng nhà nghiên cứu khoa học có 
quá nhiều thông tin chỉ tiết, thường có những phản tác dụng sau: Thứ 


160 


http://tieulun.hopto.org 


nhất, nó không cho phép nhìn vấn đề đang nghiên cứu một cách toàn 
cục với những quy luật chính yếu; Thứ hai, ức chế trí tưởng tượng; 
Thứ ba, nó dễ làm nhà nghiên cứu xao lãng, quên mất mục tiêu nghiên 
cứu đã được đề ra từ trước. 

Khi nhà vật lý người Mỹ G. Moranu khoe với H. Selye rằng ông 
đang chế tạo kính hiển vi điện tử có khả năng phóng đại 2.000.000 
lần, nhà bác học già tỏ ra rất sửng sốt. Sau khi đã định thần, H. Selye 
nhận xét theo cách riêng của mình: "Con người thiên tài này đang tiêu 
phí trí lực của mình để thiết kế một công cụ làm giảm tầm nhìn của 
mình hai triệu lần!" Câu chuyện đùa này rất đáng để chúng ta suy gẫm. 

Dưới dây chúng tôi xin dẫn một câu chuyện khác minh họa 
tình trạng chết chìm trong biển thông tin. Các nhà viết tiểu sử về 
W. Hamilton kể lại rằng trước khi bắt tay giải quyết một vấn đề cụ 
thể, ông có thói quen nghiên cứu rất kỹ tất cả các tư liệu liên quan. 
Hamilton luôn đọc và ghi chép nhiều tới mức công việc vượt ra ngoài 
giới hạn kiểm soát của chính ông. Thế rồi, ông đâm ra ngán ngại trước 
khối lượng khổng lỗ của những tài liệu thu thập được và thường xuôi 
tay bỏ dở việc nghiên cứu. Các nhà viết tiểu sử của ông than rằng: 
"Không nghi ngờ gì nữa. Giá như Hamilton đọc ít hơn, có lẽ ông đã 
phát minh nhiều hơn". 

Trong những giai đoạn nhất định, người nghiên cứu khoa học phải 
biết tự giới hạn mình, không nhất thiết săm soi đến dây mơ rễ má của 
hàng núi sách vở. Hồi đầu thế kỷ này, trước khi Rutherford khám phá 
ra hiện tượng phân rã hạt nhân, bản thân ông cũng mới chỉ hiểu lơ 
mơ về vấn đề này. Thế nhưng, Rutherford đâu có cần tới sự uyên bác 


mà vẫn tìm ra cái mới. Về việc này, Kapitsa đã nhận xét: "Trong giai 
1ó] 


http://tieulun.hopto.org 


đoạn đó, tính chính xác, khúc chiết thường thấy ở các nhà khoa học 
chuyên nghiệp thường bóp chết những giả thuyết táo bạo". 

Đôi lúc sự thiếu hiểu biết lại là điều may mắn cho khoa học. 
Khi đưa vận tốc ánh sáng vào các phương trình điện động lực, 
J. Maxwell dựa vào những số liệu của nhà vật lý người Pháp 
L. Fizeau. Thế nhưng, Fizeau đã nhầm khi cộng thêm vào vận tốc ánh 
sáng trong môi trường chuyển động với vận tốc chuyển động của chính 
môi trường đó. Sau này, A. Michelson đã chứng minh rằng vận tốc 
của ánh sáng là một đại lượng bất biến và trong trường hợp ánh sáng 
nguyên tắc tổng hợp vận tốc được áp dụng trong các chuyển động cơ 
học không còn hiệu lực. Giá lúc đó, J. Maxwell biết được điều này, 
ông đã không đưa vận tốc ánh sáng vào các phương trình của mình. 

Để kết luận, chúng tôi dẫn lại lời của nhà vật lý người Đức thế 
kỷ 18 G. Lichtenberg: "Những con mọt sách hiếm khi phát minh ra 
những điều lớn lao". Chẳng phải ngẫu nhiên mà ông khuyên hậu thế: 


"Muốn sáng tạo, hãy thường xuyên ngôi một mình". 


ĐIẾC KHÔNG SỢ SÚNG 

Sự uyên bác thái quá đem lại những hệ quả không mong muốn bởi 
lẽ nó dập tắt trí tưởng tượng. Đồng thời với việc lĩnh hội kiến thức, 
nhà chuyên môn cũng hấp thụ luôn những khuôn mẫu trong cách suy 
nghĩ mà họ sẽ đem ra sử dụng trong khi giải quyết những vấn đề khoa 
học. Thế nhưng, với thời gian, những khuôn mẫu đó sẽ trở nên không 
hợp thời. Như thế có nghĩa là chúng ta càng biết nhiều thì định kiến 
trong chúng ta càng mạnh. Chẳng thế người Đức thường nói rằng khi 
ta trình bày một ý kiến thì đồng thời ta cũng đã trói buộc bản thân 


162 


http://tieulun.hopto.org 


vào một định kiến. Nhà nghiên cứu A. Whithead đã từng nhận xét 
rằng "khoa học sẽ chẳng có tương lai nếu không biết quên đi các bậc 
tiền bối". Tất nhiên, mỗi nhà khoa học phải biết tới những kiến thức 
được nhân loại tích lũy, thế nhưng không thể tìm được một điều øì 


hoàn toàn mới mẻ từ những "đơn thuốc" cũ. 


Trong thực tế, rất thường hay xảy ra những chuyện ngược đời theo 
kiểu " Mọi người đều biết rằng điều đó là không thể được. Ấy thế rồi 
một kẻ lạ hoắc không biết đến điều không thể đó lại biến nó thành 
có thể". Câu này được hiểu như sau: Các chuyên gia lão luyện khẳng 
định rằng không làm được và họ đưa ra rất nhiều nhiều lý luận hợp 
lý chứng minh điều khẳng định của mình. Thế nhưng, một tay nghiệp 
dư không hề biết tới tất cả những lý luận đó lại dám tò mò sục sạo và 
nhiều khi khám phá ra điều mới mẻ. Tình thế này giống như câu nói 
của người xưa "điếc không sợ súng". Dưới đây, chúng ta có vài ví 
dụ rất thú vị về điều trái khoáy này. 

Sau khi lặp lại thành công thử nghiệm của nhà vật lý Nga 
A. Popov truyễn tín hiệu vô tuyến nhờ sóng điện từ, một người Ý 
tên G.Marconi liền ước mơ tới việc truyền tín hiệu này xuyên Đại 
Tây Dương. Không chỉ ước mơ, Marconi tin vào tính hiện thực của 
để án, cho rằng chỉ cần tăng công suất nguồn phát và cải thiện độ 
nhạy của máy thu. Ý tưởng của G. Marconi bị các chuyên gia thời 
đó đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Họ cho rằng dự án của Marconi 
chỉ mê hoặc được những kẻ không có kiến thức sơ đẳng về sóng 
điện từ. Quả tình, vì sóng điện từ truyền theo đường thẳng nên nó 
không thể lượn nửa vòng Trái đất để tới bờ bên kia Đại Tây Dương 
như Marconi để nghị. 


163 


http://tieulun.hopto.org 


G. Marconi không phải là nhà vật lý, ông chỉ là một nhà kỹ thuật 
thực hành. Nhưng trước tiên và trên hết ông là một nghiệp chủ năng 
động, tuy rằng không được học hành bao nhiêu về kỹ thuật. Ông đã 
từng mày mò thử nghiệm máy điện báo không dây và bất ngờ thành 
công, vì vậy, lần này ông bỏ ngoài tai mọi lời công kích của các 
chuyên gia. Cuối cùng, dự án của Marconi đã thành công vào năm 
1897, đặt ra cho các chuyên gia một câu hỏi nhức đầu. 

Thực ra, cả G. Marconi lẫn các nhà vật lý thời đó đều chưa biết 
đến sự tôn tại của một lớp đặc biệt của khí quyển Trái đất - tầng 
điện ly. Chính tầng điện ly đã phản xạ sóng điện từ ngược trở về mặt 
đất, nhờ đó ở bên kia đại dương có thể thu được tín hiệu vô tuyến 
phát từ lục địa châu Âu. Mãi tới năm 1902, tức năm năm sau thành 
công của G. Marconi, hai nhà khoa học Mỹ và Anh mới phát hiện ra 
tầng điện ly và tên của họ đã được đặt cho lớp khí quyển này, tầng 
Kenelly - Heaviside. 

Nếu G. Marconi rành rọt về định luật lan truyền sóng điện từ như 
các chuyên gia khác thì có lẽ ông chẳng dám liều lĩnh đưa ra dự án 
truyền tín hiệu vô tuyến vượt Đại Tây Dương. Mặt khác, nếu không có 
G. Marconi, một nhà nghiệp dư háo hức và bướng bỉnh thì có lẽ mọi 
việc phải chờ thêm năm năm nữa, cho tới khi phát hiện ra tầng điện ly. 

Vào những năm 20, tình thế tương tự cũng đã xảy ra với nhà khoa 
học Mỹ E. Lorenz khi để nghị chế tạo các máy gia tốc hạt cơ bản - 
xiclotron. Ông đã vấp phải sự chống đối quyết liệt từ phía các chuyên 
gia. Họ lý luận rất chặt chẽ và kết luận hiệu suất của máy không đáng 
kể. Thế nhưng, người ta vẫn cứ chế tạo và kỳ lạ thay kết quả không 


như các chuyên gia dự đoán. Thì ra trong quá trình vận hành máy, 


164 


http://tieulun.hopto.org 


xuất hiện một từ trường và chính từ trường này đã bổ sung năng lượng 
làm tăng hiệu suất máy. Chính vì vậy, sau này máy có tên máy gia 
tốc cộng hưởng từ. 

Chúng ta cùng quay lại trường hợp của H. Selye, người khám phá 
hội chứng stress. Khi còn là một sinh viên trường y, tức là khi tư duy 
chưa bị trói chặt vào những khuôn thước nhất định đã hình thành 
trong y khoa, H. Selye tự hỏi tại sao người ta lại bỏ ra nhiều công sức 
đến thế để nghiên cứu và chữa trị các bệnh cụ thể mà không chú ý 
tới những dấu hiệu đặc trưng cho tất cả các bệnh khác nhau. Sau này, 
chính H. Selye thừa nhận: "Lúc đó, nếu tôi biết nhiều hơn, chắc chắn 
tôi đã không đặt ra câu hỏi đó". 

Đương thời, khi tuyên bố rằng các chuyên gia chỉ là những kẻ phá 
hoại, nhà triệu phú Mỹ nổi tiếng H. Ford nhận xét rằng họ rất nhanh 
chóng moi móc ra những khiếm khuyết của ý tưởng mới và đưa ra 
trăm ngàn trở ngại để bóp chết nó. "Họ rất thông minh và đầy kinh 
nghiệm để giải thích một cách chính xác tại sao không nên làm cái 
này cái nọ. Họ tiên đoán được những giới hạn và trở ngại". Ford đánh 
giá về các chuyên gia. Nhưng liễn đó, là tay kinh doanh lão luyện, ông 
rút ra kết luận thực tiễn theo cách nhìn của riêng ông: "Nếu muốn hạ 
các đối thủ của mình bằng những phương cách hèn hạ, tôi chỉ cần đẩy 
cho họ một đám chuyên gia. Ngập trong một đống những lời khuyên 
khôn ngoan, các đối thủ của tôi sẽ chẳng thể bắt tay vào làm việc gì". 
Chính H. Ford cũng từng thừa nhận rằng không bao giờ ông thuê các 
chuyên gia thực thụ. 

Trong lịch sử, cũng không hiếm những chuyện tương tự về các 


chuyên gia. Khi dự án đầu máy xe hỏa của Stephenson ra đời, các 
165 


http://tieulun.hopto.org 


nhà khoa học Anh đã từng lớn tiếng chối bỏ nó lấy lý do là bánh xe 
vận tốc lớn sẽ không bám vào đường ray. Thế nhưng, xe hỏa vẫn ra 
đời chở người, hàng hóa. Sau một vài cải tiến, vận tốc xe hỏa thời đó 
đạt mức 15 km/giờ. Ngay lập tức, các chuyên gia lại lao vào tranh 
luận rất nghiêm túc xem liệu con người có chịu nổi vận tốc "lớn" đến 
thế hay không. (!?) 


THEO QUY LUẬT TỰ NHIÊN, CÁI NÀY KHÔNG BAY ĐƯỢC 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những ví dụ về trò cẩn 
mũi kỳ đà của các chuyên gia trên những khúc quanh chập chững của 
ngành hàng không vũ trụ, thời điểm cần tới những ý tưởng táo bạo. 

Thực ra mong muốn của con người được bay lượn trong bầu không 
khí như chim tung cánh đã xuất hiện từ thời xa xưa, có thể ngay từ khi 
con người bắt đầu biết mơ ước. Nhưng chỉ tới cuối thế kỷ trước, giấc 
mộng mới có khả năng trở thành hiện thực nhờ những tay nghiệp dư 
táo bạo. Còn các chuyên gia thì sao? Người khai hỏa phản đối là nhà 
thiên văn học người Pháp thế kỷ 19 J. Lalande. Ông cho rằng không 
thể tôn tại các khí cụ bay, vì tất cả chúng đều nặng hơn không khí. 
Ngay E. Siemen nhà sáng chế tài năng người Đức thế kỷ 19, cũng hòa 
giọng với Lalande. Thời đó, ý kiến của Siemens rất được coi trọng, 
hiển nhiên nó sẽ ảnh hưởng tới tiến bộ kỹ thuật. Ngay H. Helmholtz 
cũng trở thành người cản đường khi ông kết luận rằng không một cơ 
cấu máy móc nào có thể cất cánh được. Chính vì thế, các giới chức 
tài chánh Đức rất dè dặt với các dự án chế tạo máy bay. 

Tình hình ở các nước khác cũng không khá hơn. Tuy vậy, giới 


nghiệp dư vẫn rất nồng nhiệt với vô số thử nghiệm, tìm tòi, bất chấp 
1óó 


http://tieulun.hopto.org 


điều có thật là chưa mô hình nào có thể cất cánh. Các nhà khoa học 
tiếng tăm cuối thế kỷ 19, khi được đề nghị bình luận về các dự án máy 
bay đều lắc đầu. Ví dụ, S. Newcomb, giáo sư thiên văn học người Mỹ, 
người chủ biên Niên giám thiên văn Hoa Kỳ thời đó viện dẫn rất nhiều 
con số và tính toán để chứng minh rằng các cơ cấu nặng hơn không 
khí đều không thể cất cánh khỏi mặt đất. 

Nhưng chỉ vài năm sau, vào năm 1903, anh em Wilbur và Orville 
Wright đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên. Mặc dù chiếc 
máy bay do họ sáng chế chỉ cất cánh lên rồi lại hạ xuống vài lần 
trong vòng 59 giây, nhưng dù sao thì vẫn là chuyến bay của "những 
cơ cấu máy móc nặng hơn không khí". Thực ra, ngay từ cuối thế kỷ 
19, trước thành công của anh em Wright khá lâu, một chiếc máy bay 
do nhà sáng chế người Nga tên Modzayski đã cất cánh khỏi mặt đất. 

Xin lưu ý rằng anh em Wright và Modzayski đều là những nhà 
sáng chế nghiệp dư. Anh em nhà Wright ban đầu là chủ xưởng in. sau 
đó họ lập xưởng sửa chữa xe đạp. Năm 1896, sau tai nạn trong lúc 
thử nghiệm dẫn tới cái chết của O. Lilienthal, nhà hàng không người 
Đức, Wilbur và Orville bắt đầu quan tâm tới ngành hàng không, bắt 
tay nghiên cứu chế tạo máy bay. Họ trang bị cho máy bay động cơ 
đốt trong và dần hoàn thiện cấu trúc của nó. Cũng như anh em nhà 
Wright, A. Modzayski cũng không phải là chuyên gia trong lĩnh vực 
hàng không. Ông chỉ là một sĩ quan hải quân tò mò nghiên cứu khả 
năng bay của chim, diễu. 

Thế nhưng, bất chấp những thành công của anh em Wripht, 
S. Newcomb vẫn cố chấp. Lần này, ông ta tuyên bố rằng, dù cho máy 
bay có cất cánh lên được, nó cũng không thể chở được thêm bất cứ 


167 


http://tieulun.hopto.org 


vật gì, "dù chỉ một tấm gỗ xẻ". Ngay cả khi các chuyến bay đã trở 
thành hiện thực, một chuyên gia khác là nhà thiên văn học người Mỹ 
W. Pickering vẫn cố gắng chứng minh rằng các chuyến bay đường 
đài - ví dụ vượt đại dương - là không khả thi. 

Sự chống đối của các chuyên gia chắc chắn có ảnh hưởng nhất 
định tới chính quyền. Không phải ngẫu nhiên mà vào thời điểm anh 
em Wright đang lận đận với các cuộc thử nghiệm thì Thượng viện 
Mỹ đã thông qua một dự luật cấm quân đội không được tài trợ cho 
các dự án chế tạo máy bay. Đồng thời cơ quan đăng ký sáng chế Hoa 
Kỳ cũng tuyên bố không nhận đơn xin bảo hộ các sáng chế liên quan 
tới máy bay, xếp nó vào loại động cơ "vĩnh cửu" mà từ lâu người ta 
đã không còn quan tâm. 

Đối với trường hợp A. Modzayski, lúc đầu Bộ Chiến tranh đồng 
ý cấp tiền cho các cuộc thử nghiệm (có lẽ vì chính nhà hoá học vĩ 
đại D. Mendeleiev có chân trong ủy ban xét duyệt). Nhưng sau đó, 
một ủy ban mới lại cho việc thiết kế máy bay có cánh bất động là 
một sai lầm. Các thành viên ủy ban xét duyệt cho rằng cánh máy bay 
phải vẫy giống cánh chim. Bị từ chối, A. Modzayski bỏ tiền túi thực 
hiện đề án của mình. 

Trong lịch sử tên lửa, cách chuyên gia cũng thường tạo ra những 
rào cần trên con đường phát triển. Những ý tưởng về tên lửa và các 
chuyến bay vào vũ trụ đã xuất hiện từ nửa sau thế kỷ 19, và không chỉ 
có ởtrong tiểu thuyết viễn tưởng của các nhà văn như J. Verne mà còn 
trong các công trình nghiên cứu khoa học, ví dụ của R. Godard. Đồng 
thời, một loạt nhà khoa học tự cho mình là chuyên gia trong lĩnh vực 


hoàn toàn mới mẻ này vin vào các quy luật tự nhiên cố gắng chứng 
168 


http://tieulun.hopto.org 


minh tính bất khả thi của các dự án tên lửa. Ví dụ, họ cho rằng trong 
vũ trụ tên lửa bị mất điểm tựa là không khí nên không thể bay được. 

Các chuyên gia cũng không bỏ qua ông tổ của ngành hàng không 
vũ trụ K. Tsiolkovski. Nhưng trước tiên chúng ta nói sơ về cuộc đời 
ông. Thủa nhỏ K. Tsiolkovski không được học hành tới nơi tới chốn. 
Năm lên 9 tuổi, sau một cơn sốt phát ban ông bị bệnh ù tai phải bỏ 
học. Cuộc đời ông là cả quá trình tự học. Trong nhiều trường hợp, do 
không có kiến thức đầy đủ nên những giải pháp của ông đưa ra cũng 
thuộc loại thường, không có gì độc đáo. Nhưng cũng chính vì nguyên 
nhân đó, có những lúc ý tưởng của ông rất độc đáo, mới mẻ, vượt quá 
sức tưởng tượng những người cùng thời và bị họ coi là kỳ quặc. Họ 
cho rằng chỉ có kẻ điên mới bàn về chuyến bay giữa các hành tinh 
ngay khi con người chưa biết cách làm thế nào để nâng mình khỏi 
mặt đất bay lên không trung. 

Thời gian trôi, khả năng bay vào vũ trụ ngày càng trở nên hiện thực 
nhờ những phát minh nối tiếp phát minh. Thế nhưng, sự hoài nghi từ 
các nhà chuyên môn "thông thái" không hề giảm đi. Năm 1926, giáo 
sư người Anh A. Bikerton bày tỏ thái độ khinh miệt đối với ý tưởng 
của Tsiolkovski: "Một ý tưởng ngu ngốc chưa từng thấy!" Nực cuời 
nhất là chỉ đúng một năm trước ngày vệ tỉnh nhân tạo được phóng lên 
quỹ đạo Trái đất (1957), vị giáo sư thiên văn học của Hoàng gia Anh, 
ngài R. Van der Booly, vẫn lớn tiếng tuyên bố các chuyến bay vào 
vũ trụ chỉ là chuyện "vớ vẩn", là chuyện "không thể thực hiện được". 

Như ta thấy, sự uyên bác đôi lúc chỉ là vật cản trên con đường sáng 
tạo, còn sự thiếu hiểu biết không hiếm khi lại dẫn tới những ý tưởng 


mới mẻ, độc đáo. Bạn sẽ thắc mắc vậy ra các nhà bác học uyên bác, 
1ó9 


http://tieulun.hopto.org 


rành rẽ chuyên môn lại trở nên vô tích sư, nhường chỗ cho những tay 
nghiệp dư tự học? 

Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi nhắc lại quan điểm của mình: 
Các phát kiến lớn bao giờ cũng phá bỏ thế giới quan cũ, do đó không 
thể suy luận ra chúng từ những định luật cũ, bằng những phương 
pháp cũ. Để vượt qua những định kiến, thường xảy ra hai khả năng: 
nhà nghiên cứu chuyên nghiệp vượt qua được định kiến sẵn có trong 
khuôn khổ chuyên môn hẹp của mình bằng cách mở rộng tầm hiểu 
biết chung, vượt sang các lĩnh vực khác để từ đó nhìn lại. Hoặc những 
tay nghiệp dư, những kẻ "ngoại đạo” vô tình lạc vào chuyên môn hẹp 
sẽ cung cấp cách nhìn hoàn toàn mới mẻ đối với những vấn đề trong 


chuyên môn đó. 


GIẢI TRÍ BẰNG TOÁN HỌC 

Trước tiên, chúng ta nên ghi nhận rằng cái nhìn của người ngoài 
cuộc thường đem lại những kết quả bất ngờ. Bằng kinh nghiệm sống 
của mình hầu như người nào cũng biết điều này. Ví dụ sau đây chẳng 
liên quan øì tới nghiên cứu khoa học nhưng chúng cho bạn đọc một 
khái niệm về điều chúng tôi muốn trình bày. 

Tại cao ốc văn phòng nọ, nhân viên than vãn ngày càng nhiều về 
tình trạng kẹt thang máy buộc họ phải tiêu phí thời gian chầu chực. 
Theo yêu cầu của Giám đốc, một nhóm kỹ sư, chuyên gia về thang 
máy được triệu tới nghiên cứu. Họ đo đạc, theo dõi thời gian, đếm 
số người, lập một lô bản vẽ... và quyết liệt tranh cãi bảo vệ phương 
hướng giải quyết. Tham gia cuộc họp có trưởng phòng nhân sự, một 


nhà xã hội học. Ông này để nghị gắn bên cửa vào thang máy những 
170 


http://tieulun.hopto.org 


chiếc gương soi loại lớn. Sau khi cân phân, Giám đốc quyết định lựa 
chọn phương án này. Quả thực, những lời than vãn giảm hẳn đi. Vị 
trưởng phòng này không phải là chuyên gia về thang máy, nhưng ông 
ta nhận thấy rằng những lời than phiên lây lan phần lớn xuất phát từ 
yếu tố tâm lý vì kết quả đo đạc cho thấy thời gian chờ đợi thang máy 
không dài như người ta tưởng. Trong lúc chờ đợi, theo thói quen ai 
cũng soi gương để chỉnh trang lại mình và tò mò quan sát người khác 
làm việc đó. Như vậy, thời gia dường như trôi đi nhanh hơn. 

Mặc dù trong nghiên cứu khoa học tình thế không đơn giản như 
ví dụ trên, nhưng trong rất nhiều trường hợp những ý tưởng hay ho 
nhất lại xuất phát từ những người ngoài cuộc, những chuyên gia trong 
những lĩnh vực khoa học kế cận hoặc những lĩnh vực xa lắc xa lơ, 
thậm chí đối nghịch. 

Một nhà khoa học muốn thành công không thể tự giam mình trong 
bốn bức tường chuyên môn riêng mà phải mở rộng tìm tòi sang những 
lãnh vực kế cận. Nhà văn và đồng thời là nhà vật lý người Đức G. 
Lichtenberg từng có câu nói khá nổi tiếng: "Nhà hóa học nào chỉ biết 
đến hóa học thôi thì sẽ chẳng biết gì về nó". Còn M. Born từng thú 
nhận: "Chưa bao giờ những cơ hội trở thành một chuyên gia cám dỗ 
nổi tôi. Tôi thích làm một kẻ nghiệp dư suốt đời, ngay cả trong lĩnh 
vực mà người khác coi là chuyên môn của tôi". Bằng kinh nghiệm 
của chính bản thân M. Born viết: "Để viết ra một cuốn sách khoa học 
có giá trị, không cần phải là một chuyên gia. Chỉ cần nắm được bản 
chất vấn đề và dĩ nhiên, phải đổ mô hôi sôi nước mắt". Chúng tôi thiết 
nghĩ không cần phải nói thêm vì cuộc đời và những cống hiến cho 


khoa học của ông đủ để đảm bảo cho những lời phát biểu của ông. 


171 


http://tieulun.hopto.org 


Người ta thường kể rằng một hãng công nghiệp của Mỹ cứ mỗi 
tháng một lần lại mời M. Gell - Mann, một trong các nhà vật lý lý 
thuyết lớn nhất thời đại chúng ta đến tư vấn. Chủ công ty không 
mời ông tới giảng về vật lý lý thuyết mà muốn biết cách nhìn của 
ông đối với việc kinh doanh của họ - lĩnh vực xa lạ đối với ông. 
Chắc chắn, những ý kiến mới lạ của ông có lợi nên công ty mới 
bỏ tiền thuê. 

Ngoài những nhà nghiên cứu nghiệp dư vốn hoạt động trong lãnh 
vực khoa học tự nhiên, còn có rất nhiều người chuyển từ các ngành 
khoa học xã hội sang và không phải vì thế mà những phát minh của 
họ kém phần vĩ đại. Trước tiên, chúng ta để cập đến những người coi 
toán học và vật lý học như những món giải trí. 

Một trong những tay nghiệp dư vĩ đại đó là P. Fermat, niềm tự hào 
của khoa học Pháp và toàn thế giới. Ngày nay, các công trình của ông 
được học sinh biết đến nhiều nhất là lý thuyết số, phương pháp tọa độ. 
Hơn ba thế kỷ đã trôi qua, nhưng vẫn chưa ai chứng minh được định 
lý Fermat tổng quát, mặc dù nó được trình bày ở dạng rất đơn giản. 
Người ta cho rằng, để chứng minh được toàn bộ định lý này cần phải 
chờ sự ra đời của một lý thuyết khác rộng hơn. Xin nói thêm rằng mãi 
cho tới tận cuối Chiến tranh thế giới lần thứ I vẫn tôn tại giải thưởng 
cho ai chứng minh được định lý Fermat tổng quát. Còn định lý Fermat 
hiện sinh viên thường gặp trong các giáo trình lý thuyết số cũng được 
nhà bác học nêu ra nhưng không chứng minh. Sang thế kỷ 18, lần đầu 
tiên L. Euler mới đưa ra cách chứng minh. Tuy có đầu óc toán học vĩ 
đại như vậy nhưng suốt đời Fermat không hề từ bỏ nghề luật mà ông 
đã học được ở trường đại học Toulouse. Mẹ ông xuất thân từ một gia 


172 


http://tieulun.hopto.org 


đình có rất nhiều người làm luật sư. Bản thân Fermat, sau một thời 
gian mở văn phòng luật sư riêng, làm cố vấn luật cho cho viện dân 
biểu tỉnh Toulouse. Ông theo đuổi nghề luật cho tới khi đột ngột qua 
đời tại thành phố nhỏ Castres, ngay trong lúc tham gia phiên tòa mà 
ông đang tham dự theo công vụ. 

Từ năm 28 tuổi, tay viên chức nhỏ này lại rất say mê toán học. Và 
không chỉ toán học. Fermat còn rành các ngôn ngữ cổ đại, thường 
làm thơ bằng tiếng mẹ đẻ, tiếng Tây Ban Nha và cả tiếng La tinh. 
Fermat có thể trở thành một nhà toán học chuyên nghiệp nhưng ông 
thực tâm chỉ coi toán học là môn giải trí. Ông chia sẻ cuộc đời mình 
cho cả toán học và luật học. Theo chứng nhận của người đương thời, 
Fermat là một viên chức mẫn cán được đồng nghiệp kính trọng nhờ 
học vấn sâu rộng, đặc biệt trong lĩnh vực luật. 

Tương tự Fermat, H. Leibniz là tiến sĩ luật học đồng thời có bằng 
thạc sĩ triết học. Thời thanh niên ông làm việc tại bộ ngoại giao, từ 
năm 30 tuổi cho tới cuối đời ông lần lượt trở thành thủ thư, nhà viết 
sử rồi cố vấn đối ngoại của công tước xứ Hanover. Leibniz còn là nhà 
hoạt động xã hội lón. Ông sáng lập Viện hàn lâm khoa học Berlin và 
là vị chủ tịch đầu tiên của Viện. Sau những cuộc gặp gỡ với Sa hoàng 
Piotre I tại Đức, Leibniz ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập Viện hàn 
lâm khoa học Nga.Thực ra, Leibniz chỉ bắt đầu đi sâu vào toán học 
khi ông 26 tuổi, tranh thủ những lúc rảnh rỗi trong thời gian làm việc 
ở phái bộ ngoại giao tại Paris. Ông tự nghiên cứu các tác phẩm của 
R. Descartes, B. Cavalieri, B. Pascal để nâng cao kiến thức toán học 
của mình. Năm 17 tuổi, Leibniz đã từng một lần thử dấn thân vào toán 


học, nhưng rồi nhiệt tình mau chóng nguội lạnh. Lần này, sự say mê 


173 


http://tieulun.hopto.org 


của ông dường như sâu sắc hơn và kết quả là chúng ta thấy tên của 
ông trong số những nhà toán học vĩ đại. Ngoài những công trình lưu 
danh cho hậu thế trong lãnh vực tích phân, ông còn phát hiện ra cái 
mà người đời sau gọi là "chuỗi Leibniz", mô tả cơ cấu của chiếc máy 
tính thô sơ khiến ông trở thành ông tổ máy tính. Leibniz là người đề 
nghị cách ghi nhị phân, đưa ra khái niệm algorithme (thuật toán). Các 
dấu vi phân, tích phân được sử dụng cho tới ngày nay cũng thuộc về 
công lao của ông. Tuy vậy, đối với ông, toán học vẫn chỉ là thú giải 
trí và không phải lúc nào nó cũng dễ dàng. "Đối với tôi, đại số của 
Descartes quá khó" - Leibniz thú nhận. 

P. Fermat và H. Leibniz không phải là ngoại lệ. Khi bắt đầu con 
đường nghiên cứu khoa học lâu dài ở nước Nga, L.Euler cũng chưa 
phải là nhà toán học. Được đào tạo theo ngành ngữ văn nhưng ông 
lại rẽ ngang và nổi tiếng nhờ toán học. Nhà bác học Đức thế kỷ 19 H. 
Grassmann cũng xuất thân từ một người nghiên cứu ngôn ngữ. Ham 
mê với toán học, ông là người đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ 
thống không gian Euclid làm cơ sở cho các phép tính véctơ và tenxơ 
mà khoa học ngày nay không thể thiếu chúng. 

Trong vật lý, số lượng phát minh thuộc về các nhà khoa học xuất 
thân từ các ngành nhân văn cũng không ít. Lịch sử khoa học đã có 
thể không có tên Otto von Guenricke, nhà vật lý Đức thế kỷ 17, nếu 
vị luật sư trẻ Otto không du ngoạn tới thành phố Leiden của Hà Lan. 
Tại đó ông đã trở thành tín đồ của toán học và vật lý học. Sở thích 
của Otto là nghiên cứu không khí. Ngoài những tính chất như tính 
đàn hồi, khả năng duy trì sự cháy, tính hòa tan trong nước, khả năng 
truyền âm thanh... khám phá quan trọng nhất của Oto là sự tổn tại 


174 


http://tieulun.hopto.org 


của áp suất không khí. Nếu có dịp đi qua thành phố Magdeburg, nơi 
Otto từng là thị trưởng khi ông nghĩ ra cách chứng minh rằng không 
khí có áp suất, bạn sẽ nhớ ngay tới bức hình trong sách giáo khoa vẽ 
hơn chục con ngựa đang dựng bờm cố kéo rời 2 nửa quả cầu đã bị 
rút hết không khí và được úp khít vào nhau tạo thành một khối cầu 
chân không. 

Trong những thế kỷ trước, luật là một trong những ngành cung 
cấp khá nhiều tài năng cho khoa học tự nhiên. Ngoài những tên tuổi 
trên, có thể nêu thêm A. Avogadro, nhà vật lý Ý thế kỷ 19, người tìm 
ra định luật về các khí lý tưởng. 

Ở tuổi 27, R. Boyle (thế kỷ 17) đã đến với vật lý từ một lãnh vực 
xa lắc - triết học và thần học. Sau khi chuyển tới trường danh tiếng 
Oxford, Boyle đâm ra say mê với những thí nghiệm lý hóa. Cùng với 
E. Mariotte, ông đã tìm ra định luật nổi tiếng về tương quan giữa thể 
tích và áp suất không khí mà mỗi học sinh trung học đều biết. 

Trong thế kỷ của chúng ta, lịch sử vẫn lặp lại: trong số những nhà 
khoa học lớn, nhiều người ban đầu chỉ là luật sư, nhà nghiên cứu 
ngôn ngữ, nhà kinh tế. Trong những chương trước chúng ta đã nhắc 
đến luật sư E. Hubble trong thiên văn học, viên thư ký thương mại 
S. Ramanujan. Dưới đây chúng ta nói về L. de Broglie, một trong 
những người xây dựng lý thuyết lượng tử. Vốn có bằng thạc sĩ văn 
chương, con đường Broslie đến với vật lý hoàn toàn tình cờ. Nhân có 
người em trai là nhà vật lý, ông ngẫu nhiên đọc được những bản báo 
cáo về lượng tử tại một hội nghị của các nhà vật lý. Broglie bị vấn để 
lôi cuốn tới mức bỏ nghề và vào làm việc tại phòng thí nghiệm của 


người em. Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, Broglie gia nhập quân 
175 


http://tieulun.hopto.org 


ngũ. Sau năm năm trên chiến trường, khi trở về ông lại tiếp tục vật 
lộn với đề tài dở dang. 

Nhà vật lý Mỹ nổi tiếng, giáo sư hiệu trưởng Trường đại học công 
nghệ Massachusetts (MII, Ch. Townes cũng là nhà ngôn ngữ học 
chuyển nghề. Cùng với hai nhà bác học Xô Viết khác là N. Basov 
và A. Prokhorov, ông được trao giải thưởng Nobel vật lý vì có công 


phát minh ra tia laser. 


Về phần mình, tuy hiếm hoi hơn, nhưng các nhà tự nhiên học cũng 
không ngần ngại thâm nhập vào lĩnh vực khoa học xã hội. Chúng ta 
sẽ xem xét qua thuyết gọi là "tính tương đối ngôn ngữ" do nhà khoa 
học Mỹ B. Worth đề nghị. Sau khi tốt nghiệp trường MTI, ông này 
làm kỹ sư an toàn lao động cho một công ty Mỹ. Theo Wapf, "ngôn 
ngữ áp đặt cho con người cái nhìn đối với thế giới", nghĩa là cái mà 
chúng ta cảm nhận được không phải là một thế giới như tự bản thân 
nó mà chỉ là hình ảnh của thế giới đã được khúc xạ qua lăng kính 
ngôn ngữ. Ví dụ, nếu trên hàng rào treo biển "Cấm hút thuốc ! Có 
xăng dễ cháy" cạnh một vỏ phuy xăng. Mặc dù phuy không có xăng 
và hoàn toàn không nguy hiểm nhưng người ta vẫn tin vào nội dung 
dòng chữ và hành động hệt như tổn tại quanh đó một mối nguy hiểm 
thật sự. Như vậy, con người sẵn sàng nhìn thấy nguy hiểm mặc dù nó 
không có thật. Lỗi này do ngôn ngữ gây ra. 

Tương tự, trong quá trình nhận thức thế giới con người sẽ thu được 
rất nhiều thông tin và phân loại chúng theo cách riêng của từng ngôn 
ngữ. Ví dụ, trong các ngôn ngữ châu Âu thường có hai từ loại lớn: 
danh từ và động từ. Thế nhưng ở một số ngôn ngữ khác, của một số 
bộ tộc thổ dân châu Mỹ chẳng hạn, tất cả các từ đều thuộc về nhóm 


176 


http://tieulun.hopto.org 


từ mà người châu Âu gọi là động từ, tức là chúng biểu thị hành động. 
Chẳng hạn, "sóng", "chớp" trong các ngôn ngữ châu Âu đều là danh 
từ chỉ vật, hiện tượng, nhưng đối với thổ dân mà chúng ta vừa nói, 
chúng lại là động từ biểu thị hành động. Do đó, người thổ dân sẽ nhìn 
nhận thế giới khác với những người châu Âu. 

Tiếp tục nghiên cứu, B. Worth nhận định rằng trong nhiều ngôn 
ngữ không có khái niệm thời gian. Ví dụ, bộ tộc hoppy ở Mỹ không 
hề biết tới khái niệm độ dài thời gian. Thay vì nói " Tôi đã đi săn 
năm ngày" họ sẽ nói "Tôi đã đi săn về sau ngày thứ năm" hay "Tôi 
đã đi săn cho tới ngày thứ sáu". Như vậy, vì không có từ riêng chỉ 
độ dài thời gian nên họ dùng các mốc thời điểm để biểu diễn độ 
dài thời gian. 

Cần phải nhìn nhận rằng nhiều điểm trong thuyết của Wapf tỏ ra 
phù hợp với thực tế. Quả thật, ngôn ngữ ảnh hưởng không nhỏ tới nhận 
thức của chúng ta về thế giới. Thí nghiệm sau đây do nhà nghiên cứu 
người Mỹ P. Wilson tiến hành, sẽ chứng tỏ ảnh hưởng của ngôn ngữ 
tới việc hình thành định kiến của con người trong việc nhận thức các 
sự việc diễn ra xung quanh chúng ta. Một giáo viên dẫn một người 
tới giới thiệu với nhiều nhóm sinh viên ở nhiều giảng đường cách ly 
nhau. Ở giảng đường thứ nhất, giáo viên giới thiệu: "Ngài England, 
giáo sư đại học Cambridge", tương tự ở các giảng đường khác người 
này lần lượt được giới thiệu là trợ giảng, nhân viên phòng thí nghiệm 
và cuối cùng là sinh viên. Dĩ nhiên giáo sư ở một trường danh tiếng 
như Cambridge hẳn là người rất có tiếng tăm. Sau khi vị khách rút 
lui, giáo viên yêu cầu sinh viên ước lượng chiều cao của người vừa 


tới thăm. Kết quả cho thấy chiều cao của vị khách tăng lên cùng với 


177 


http://tieulun.hopto.org 


danh hiệu của ông ta. Vị "giáo sư Cambridge” cao hơn anh chàng 
"sinh viên England" tới 12,5 cm. Để làm đối chứng, người ta cũng 
yêu cầu sinh viên đánh giá chiều cao của người giáo viên hướng dẫn. 
Kết quả, toàn thể sinh viên ở tất cả các giảng đường đều nêu ra một 
con số gần như trùng với nhau. 

Tuy nhiên, thuyết của Worth có chỗ không hợp lý. Worth không 
chú ý tới thực tế là trước khi ảnh hưởng tới việc nhận thức ngôn ngữ 
, bản thân ngôn ngữ lại chịu tác động của việc nhận thức thế giới. 
Như vậy, trong thuyết này có vòng luẩn quẩn cho tới nay vẫn không 
được giải thích rõ ràng. 


NHỮNG CON NGƯỜI "KHÔNG CÓ QUÁ KHỨ" 


Những ví dụ về sự xâm nhập của nhà nghiên cứu từ lĩnh vực khoa 
học xã hội và nhân văn sang lãnh vực khoa học tự nhiên và ngược 
lại đã bộc lộ rõ ràng vai trò của những nhà nghiên cứu "nghiệp dư". 
Những người này thường không bị ảnh hưởng của những định kiến mà 
bất cứ chuyên gia nào cũng vấp phải. Họ thường bị gọi đùa là những 
con người "không có quá khứ" với hàm ý rằng họ không bị đè nặng 
bởi những kiến thức chuyên ngành hẹp. 

Chẳng thà là tay mơ, chưa biết gì về những quy luật, phương pháp 
trong một lãnh vực chuyên biệt, lại dễ giải quyết vấn để theo đường 
lối hoàn toàn mới. Chúng ta hãy nghe G. Leibniz tâm sự: "Có hai 
điều giúp ích cho tôi... Thứ nhất, tôi là kẻ tự học. Thứ hai, trong bất 
kỳ lĩnh vực nào mà tôi bước chân vào, tôi may mắn thấy ngay cái 
mới khi vừa còn chân ướt chân ráo, thậm chí chưa hiểu hết những 
điều mà bất kỳ ai trong lãnh vực đó cũng biết". Mặc dù, ngay sau đó 


G.Leibniz cảnh cáo rằng kinh nghiệm của ông như con dao hai luỡi, 


178 


http://tieulun.hopto.org 


không phải lúc nào cũng áp dụng được, nhưng dù sao lời của Leibniz 
cũng đáng để chúng ta suy gẫm. 

Sẽ có người đặt câu hỏi, tại sao số lượng các nhà nghiên cứu từ 
các ngành khoa học xã hội khi chuyển sang lãnh vực khoa học tự 
nhiên nhiều hơn và thành công hơn so với những người chuyển theo 
hướng ngược lại? 

Câu trả lời đến từ các nhà tâm lý học. Họ chia các nhà nghiên cứu 
thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm những người cả tin, dễ dàng 
chấp nhận một hệ thống luận điểm khoa học. Không chỉ dễ tin, họ 
còn tin tưởng rất sâu sắc, trung thành với tất cả những gì họ đã tiếp 
thu, không chấp nhận bất kỳ những øì lệch ra khỏi niềm tin của họ. 
Nhóm thứ hai, ngược lại gồm những người hoài nghi. Những người 
này có khả năng tiếp nhận cùng một lúc nhiều hệ thống quan điểm 
khác nhau kèm theo sự đánh giá riêng. Theo số liệu điều tra của các 
nhà tâm lý học, những người thuộc nhóm một thường hướng tới các 
ngành khoa học tự nhiên, còn những người thuộc nhóm thứ hai thường 
gặp trong các ngành khoa học xã hội. Chính vì thế các nhà nghiên 
cứu khoa học xã hội khi chuyển sang khoa học tự nhiên thường thành 
công hơn. Do tính chất tâm lý bẩm sinh, do những thói quen được hình 
thành từ thời sinh viên và trong thời gian làm việc, những nhà nghiên 
cứu khoa học xã hội đã quen không bị ràng buộc vào thói quen suy 
nghĩ đơn trị mà chúng ta thường nói là "hai với hai là bốn". Ngược 
lại, trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn, một vấn để thường 
được hiểu theo rất nhiều cách khác nhau. Như vậy, tính chính xác cao 
không phải lúc nào cũng có lợi. Nhà vật lý Xô Viết L. Mandelstam 


đã từng nhận xét: "Nếu như ngay từ thời xa xưa vận mệnh khoa học 


179 


http://tieulun.hopto.org 


nằm trong tay những người có bộ óc chính xác và chặt chẽ như tôi 
từng gặp ở một số nhà toán học hiện đại mà tôi rất trọng vọng, thì có 
lẽ khoa học đã chẳng thể tiến lên phía trước". Nhà triết học Đức vĩ 
đại Hegel đã từng thốt lên: "Toán học là khoa học chính xác. Nhưng 
cũng vì thế nó cằn cỗi". Mặc dầu thực tế không tới mức như Hegel 
mô tả, nhưng trong đó không phải không có phần sự thật. 

Tới đây chúng tôi muốn có vài lời để bạn đọc chớ có hiểu lầm 
rằng chúng tôi phủ nhận giá trị của các nhà nghiên cứu chuyên 
nghiệp, coi thường các kiến thức chuyên ngành. Quan điểm của 
chúng tôi là trong tìm tòi nghiên cứu cần phải để cho trí tưởng 
tượng của mình được tự do, không bị lệ thuộc vào những kiến 
thức sẵn có trong một chuyên môn hẹp. Nếu làm được như vậy thì 
chuyên gia hay người nghiệp dư đều có cơ hội như nhau. Điều cần 
nhất, là phải có cách nhìn hoàn toàn mới, chớ lội theo những con 
đường mòn sẵn có trong ngành. Lời gợi ý thường đến từ những 
lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Phát minh máy khâu của nhà sáng chế 
người Pháp Émile Haug vào năm 1845 là một ví dụ. Từ hơn một 
thế kỷ trước Haug, nhiều người đã đề nghị các thiết kế máy khâu 
khác nhau nhưng tất cả đều thất bại bởi vì tất cả họ đều đi theo 
một con đường mòn: mô phỏng động tác khâu tay. Riêng Haug 
chú ý tới hoạt động của thoi máy dệt và ông đã khéo vận dụng 
chuyển động lùi của con con thoi trong ổ suốt máy khâu như các 
bạn thấy ngày nay. Phát minh cầu treo của kỹ sư §. Braun cũng có 
một lịch sử tương tự. Từ thời cổ các cây cầu thường bắc trên các 
cọc trụ. Thế nhưng nếu phải làm cầu qua vực sâu nơi không thể 
đặt trụ? Trong một lần nằm dài trên bãi cỏ ngắm những giọt nắng 


xuân xuyên qua tán lá, Braun chợt chú ý thấy con nhện lăng xăng 


180 


http://tieulun.hopto.org 


đi lại trên một sợi tơ giữa hai nhành cây. Chính lúc đó, phác thảo 
chiếc cầu treo đột nhiên xuất hiện trong óc ông. 

Nói rộng hơn một chút, mạng nhện còn là khuôn mẫu để các nhà 
kiến trúc học tập thiết kế nên mái vòm rất vững chắc. Bạn cứ thử chú 
ý xem, khi trời nổi dông bão, gió sẽ bẻ cành cây, tốc nóc nhà, lật xe 
lửa, xe hơi... nhưng mạng nhện vẫn y nguyên. Con người phải chịu 
ơn các sinh vật khác đã mách bảo mới sáng chế ra máy đào đường 
hầm, lồng không khí để thi công các công trình đưới mặt nước... 
Hiện có cả một ngành phỏng sinh học chuyên tìm cách ứng dụng 
các bí mật của thế giới sinh học vào đời sống. Tuy nhiên, máy móc 
bắt chước các sinh vật khác không phải bao giờ cũng là tốt. Để minh 
họa, chỉ xin nhắc lại sự thất bại của ý đồ thiết kế cánh máy bay vỗ 
như cánh chim hôi cuối thế kỷ 20. Ngoài ra, chắc hẳn việc mô phỏng 
cách đi khệnh khạng trên 2 chân, 4 chân thậm chí nhiều hơn không 
mang lại hiệu quả nên con người mới nghĩ đến các bánh xe lăn tròn 
(một phương thức di chuyển không hề có trong tự nhiên). 

Sự gợi ý có thể đến từ bất cứ lĩnh vực nào. A. Einstein đã từng 
thừa nhận rằng nhà văn Nga F. Dostoievski ảnh hưởng lên ông mạnh 
hơn bất kỳ nhà tự nhiên học hay toán học nào, kể cả vua toán K. 
Gauss. Phải chăng Einstein muốn nói tới cách xử lý các nhân vật 
trong các tiểu thuyết của F. Dostoievski mà người đương thời coi 
là bất bình thường? 


181 


http://tieulun.hopto.org 


Mục lục 


LỜI NÓI ĐẦU 5 
CHƯƠNG I: NGHỊCH LÝ LÀ BẠN CỦA THIÊN TÀI 7 
Nghịch lý vò ngụy biện 7 
Tôi nói dối tức lờ tôi nói thộ† 10 
Ai còng vô lý, còng †ời hoq 15 
Xin lỗi ngời, New†onl 21 
Xin đừng ngợi nghịch lý! 27 
Còn gì nữa đôu để khớm phớ? 34 
CHƯƠNG 2: HÌNH THÁI BỊ PHÁ VỠ, HÌNH THÁI MUÔN NĂM 42 
Hãy dộp tốt mặt trời cũ và nhóm lên mặt trời mớiI 42 
Khoa học lò bốt diệt, chỉ có cóc nhờ bóc học lò sơi lẫm 44 


"Tôi không nghe ông nói gì, nhưng †ôi hoồn †toờn 


không đồng ý với ông” 51 
Tợi so lại có chuyện nòy? S5 
Sự dồn vặt củo nhờ bóc học 57 
Sức †hôi miên của những tín điều ó0 
Những gì đứng sou cới gọi lò *†ư duy hợp lý“? 7ó 
Ở mũi nhọn củo sự tiến bộ 81 
Renh giới giữc tự †in và cuồng tín 87 
182 


http://tieulun.hopto.org 


Chương 3: TRỰC GIÁC VÀ DUY LÝ 93 


Biết nhưng không hiểu rõ 93 
Chuổn bị 7 
Thơi nghén những ý tưởng mới - 

†hoét khỏi sự kiểm soớt của ý thức 101 
Suy nghĩ bằng đôi chôn?! 104 
Hõy học cóch nằm mơ 108 
Tia chớp soi rọi T1ó 
Cọt giũo kết quỏ 122 
Côn bằng giữc trực giớc vò luôn lý 126 


Chương 4: "NGHỊCH LÝ CỦA NHÀ SÁNG CHẾ" 


NHỮNG CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI 128 
Đứng xo mới biết núi cao hoy thốp 133 

Đi đường vòng 18ó 
Rơi vồo phên số 138 
Điện cực, ddo vỏ nĩq 140 
Chương 5: BÁC HỌC NGHIỆP DƯ NHỮNG KẺ ĐỘT NHẬP 144 
Môn khoo học của mọi nghề 149 
Cóc nhò bóc học tự lập thôn 156 

Trí tưởng tượng bị chìm trong biến kiến thức 159 
Điếc không sợ súng 1ó2 
Theo quy luột †ự nhiên, cói này không boy được lóó 
Giỏi trí bằng †oón học 170 
Những con người "không có quó khứ! 178 
183 


http://tieulun.hopto.org 


KHOA HỌC: NGHỊCH LÝ, NGHỊCH LÝ... 
ANH VIỆT - QUANG TOÀN 


Chịu trách nhiệm xuốtbẻn : LÊ HOÀNG 


Biên tập : THẢO NGỌC 

Bo :_ VIỆT HẢI 

Sửo bẻn in :_ TRÚC QUÂN 
NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


161B Lý Chính Thống - Quộn 3 - Thờnh phố Hồ Chí Minh 
ĐT: 931289 - 931 7849 - 9316211 - 84ó5595 - 84ó559ó 


184 


http://tieulun.hopto.org 


